TỨ DIỆU ĐỀ 
Thích Thánh Thành 
I. Giới Thiệu 

Sau khi giác ngộ Chánh đắng giác dưới cội cây Bồ đề, đức Thế tôn đi đến Bàrànasi, tại 
Isipatana, chỗ Vườn Nai bắt đầu vận chuyên bánh xe chánh pháp, bài pháp đầu tiên được thuyết 
giảng cho năm anh em Tôn giả Kondanna là bài pháp Tứ diệu đế. Sau khi đức Thế Tôn giảng 
xong về giáo lý Tứ đế, ngài Kondanna liền chứng được pháp nhãn thanh tịnh ly trần vô cấu, thê 
nhập vào con đường Bậc thánh (Kinh Tương. Ứng Bộ V, Tương ưng sự thật, phẩm chuyền pháp 
luân thứ 2, trang 611). Tuy nhiên, vì tính chất thâm sâu khó thấy của giáo lý này, thông thường 
đức Thế tôn trước tiên thuyết về bố thí, trì giới, các cõi trời, sự Ô nhiễm của các dục... đến khi thấy 
tâm của người nghe nhu nhuyến, sẵn sảng, ngài mới thuyết Pháp của bậc thánh để người đó có 
thể thấy pháp, nhập vào dòng thánh, như trong đoạn kinh sau: “Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp 
cho gia chủ Upali, tức là thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về các cối trời, trình bày sự nguy 
hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô các dục lạc, những lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết gia chủ Upali 
tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triển cải, tâm được phấn khởi, tâm được hoan hỷ, 
Ngài mới thuyết những pháp được chư Phật tán dương đề cao: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng như 
một tắm vải thuần bạch, các chấm đen được gội rửa rất dễ thấm màu nhuộm, cũng vậy, chính tại 
chỗ ngôi ấy, pháp nhãn xa trần ly cầu khởi lên với gia chủ Upali: "Phàm pháp gì được khởi lên, 
tất cả pháp áy đêu bị tiêu diệt". Rồi gia chủ Upali, thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập 
vào pháp, nghỉ ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, đạt được vô sở uỷ, không y cứ người khác đổi với các 
pháp bậc Đạo sư. ”! 

Tứ diệu đề cũng được gọi là Tứ thánh đề, vì đây là giáo Pháp được các bậc thánh tán thán, 
được tuyên thuyết để chuyền vận bánh xe pháp, đồng thời khi người nào nghe được giáo Pháp này 
mà thông hiểu liền được chứng sơ quả Dự lưu, bước vào dòng thánh. Vì lý do đó giáo pháp này là 
cốt lõi của Phật pháp, thê hiện cái gì các đức Thế tôn muốn mang lại cho đời, đó là con đường giải 
thoát khổ đau sanh tử luân hồi. Vì vậy, nếu không thông hiểu giáo lý này thì thật sự là khó vượt 
khỏi khổ đau: “Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Khổ Tập Thánh để 
mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các Ngươi. Này các Tỷ-kheo, chính vì 
không giác ngộ, không thông hiểu Khổ Diệt Thánh đế... Khổ Diệt Đạo Thánh để mà chúng ta phải 
hưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các Ngươi. Này các Tỷ-kheo khi Khổ Thánh để này được giác 
ngộ, được thông hiểu, khi Khổ Tập Thánh để này được giác ngô, được thông hiểu, khi Khổ Diệt 
Đạo Thánh để này được giác ngộ, được thông hiểu, thời hữu ái được diệt trừ, sự dắt dẫn đến một 
đời sống được đoạn tuyệt, nay không còn hậu hữu nữa. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ lại nói thêm: 

Chính vì không thấy như thật Bốn Thánh đề nên có sự luân chuyển lâu ngày trong nhiễu đời. Khi 
những sự thực này được nhận thức, nguyên nhân của một đời sống khác được trừ diệt, khi khổ 
căn được đoạn trừ, sẽ không còn một đời sống khác nữa. ”” 

Vì tính chất quan trọng và thiết yếu của giáo lý Tứ thánh đế, nên đức Thế tôn thường dùng 
nhiều hình ảnh để minh hoạ về giáo lý này. Ví dụ ngài thường so sánh người thấy được Tứ thánh 
đế với người buôn bán có mắt, biết mua như thế nào, bán như thế nào đê có lời: “Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có mắt khéo phấn đấu và xây dựng được cơ bản. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là 


' Kinh trung bộ I, Kinh Ưu ba ly,số56 : 
?[rường bộ kinh I, Kinh đại bát Niệt bàn, phân II, sô 2, trang 569 


2 


Tỷ-kheo có mắt? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật biết rõ: "Đây là khổ"... như thật rõ 
biết: "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo có mắt. ”3 

Người thấy được Tứ Thánh đề là đã nhập vào dòng thánh, là người xứng đáng được tôn trọng 
cung kính cúng dường, là phước điền vô thượng ở đời. Sống trên đời này, những người đó sẽ đem 
lại an lạc hạnh phúc cho đời và cho muôn loại, vì họ là người có trí tuệ, biết phân biệt đúng sa tốt 
xấu. Cũng như con ngựa hiền thiện của vua có tốc lực, xứng đáng được vua cởi, xứng đáng là biểu 
tượng của vua. “Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đây đủ tốc lực ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo như thật rõ biết: "Đây là khổ", như thật rõ biết: "Đây là khổ tập", như thật rõ biết: "Đây 
là khổ diệt", như thật rõ biết: "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo đây đủ tốc lực. ”* 

Một vị Tỷ kheo hay bất kỳ một hành giả dù thuộc lòng các kinh điển Phật dạy, nhưng không 
hiểu được Pháp Tứ để này cũng không đem lại lợi ích nhiều. cho bản thân cũng như tha nhân, vì 
những người như vậy vẫn chưa hiểu được giáo lý của Phật, nắm bắt được con đường giáo dục của 
Phật, chưa vào được dòng thánh, chưa xứng đáng để trời người cung kính. Nếu họ xiến dương 
giáo pháp của Phật, họ có thể giải thích sai lạc và khiến cho những người nghe hiểu nhằm chánh 
pháp, những người như vậy được ví với trời có nỗi sâm vang rên đất nhưng không có mưa. “Ƒ⁄à 
này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có sắm không có mưa ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
người thuộc lòng Pháp, Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Bổn sanh, Vị tăng hữu pháp, Quảng 
thuyết. Vị ấy không như thật quán tri: “Đây là Khổ"..., không như thật quán tri: "Đây là con 
Đường đưa đến Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có sâm không có mưa. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, loại mây có sám, không có mưa ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng 
người này giống như vi dụ ấy. ”° 

Mặc dù trong bốn mươi lăm năm đức Phật thuyết pháp rất nhiều, tất cả pháp đó đều không 
nằm ngoài tứ Thánh đề, vì Tứ thánh đề là pháp liên hệ trực tiếp đến mục tiêu giải thoát. Thế tôn 
không bao giờ nói bất cứ điều gì không liên hệ đến pháp giải thoát, không liên hệ đến phạm hạnh, 
không đưa đến giác ngộ thắng trí Niết bàn: “Này Cưnda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 
ngoại đạo có thể nói: "Này Hiện giả, Sa môn Gotama nói điều gì?" Này Cunda, được nói vậy, 
Ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: "Đây là Khổ, này Hiển giả, đó là điều Thể Tôn 
nói. Đây là Khổ tập, này Hiên giả, đó là điều Thế Tôn nói. Đây là Khổ diệt, này Hiển giả, đó là 
điều Thể Tôn nói. Đay là con đường đưa đến Khổ diệt, này Hiển giả, đó là điều Thế Tôn nói. " 

Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: "Này Hiển giả, vì 
sao Thế Tôn lại nói vậy?" Này Cunda, được nói như vậy, Ngươi phải trả lời cho các đu sĩ ngoại 
đạo như sau: "Này Hiển giả, vì liên hệ đến lợi ích, liên hệ đến Pháp, liên hệ đến căn bản phạm 
hạnh, vì nhất định hướng đến yếm ly, vô tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết bàn. 
Do vậy, Thể Tôn mới nói. " 

Này Cunda, mọi biện luận về các tà kiến liên hệ đến quả khứ lối SƠ, những biện luận nào 
đáng nói cho các Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi. Còn những biện luận nào không đáng nói cho 
các Ngươi, sao Ta lại sẽ nói cho các Ngươi? Này Cunda, mọi biện luận về các tà kiến liên hệ đến 
tương lai, những biện luận nào đáng nói cho các Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi. Còn những 
biện nào không đáng nói cho các Ngươi, sao Ta lại sẽ nói cho các Ngươi? ”° 

Như vậy giáo pháp Tứ thánh để là giáo lý rất quan trọng trong kho tàng Phật học, là kim chỉ 
nam để cho một hành giả tìm đến con đường giải thoát. Do đó, nếu không hiểu rõ bốn Thánh đề 


3 Kinh tăng chỉ bộ I, chương ba pháp, phâm người đóng xe, kinh 20, trang 207-209 
* Kinh tăng chỉ bộ L, chương ba pháp, Phẩm hạt muối, kinh 96, trang 444 

5 Tăng chỉ bộ kinh II, chương bốn pháp, phẩm mây mưa, kinh 102, trang 11-18 

5 Trường bộ kinh II, kinh thanh tịnh, số 32, trang 469 


) 


nảy thì không thể có được niềm tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này: “Chw Hiển, khi 
nào Thánh đệ tử tuệ trì Khổ, tuệ trí T: ập khởi của khổ, tuệ tri Đoạn diệt của khổ, tuệ tri con 
Đường đưa đến đoạn diệt của khổ, chư Hiển, khi ấy Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có trì kiến 
chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư Hiển, thế nào là Khô, thể 
nào là Tập khởi của khổ, thể nào là Đoạn điệt của khổ, thể nào là con Đường đưa đến đoạn diệt 
của khổ? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sâu bỉ khổ ưu não là khổ, cầu không 
được là khổ, tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Chư Hiển, như vậy gọi là Khổ. Chư Hiển, thế nào là T ập 
khởi của khổ? Chính là ái đưa đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và tham hướng đến tái sanh, cùng 
khởi hỷ dục và tham, từn câu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Chư Hiển, 
như có dự tàn, sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khát ái ấy. Chư Hiên, thế nào là 
Táp khởi của khổ. Chư Hiển, thế nào là Đoạn diệt của khổ? Đó là sự đoạn diệt ly tham, thế nào là 
con Đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Chính là Thánh Đạo Tám Ngành đưa đến khổ diệt, tức là 
Chánh tri kiến... Chánh Định. Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì Khổ như vậy, tuệ tri Tạp khởi 
của khô như vậy, tuệ trị Đoạn điệt của khổ như vậy, tuệ tri con Đường đưa đến đoạn diệt của khổ 
như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tuỳ miên, tẩy sạch sân tuỳ miên... (như trên)... và thành 
tựu diệu pháp này. ”” 


II. Nội Dung Bắn Thánh Để 

Có một lần các du sĩ ngoại đạo đến tranh luận với thế Tôn, họ muốn biết Thế Tôn có quan 
điểm như thế nào về sự tồn tại của Như Lai sau khi chết, về thế giới hữu biên hay vô biên... Họ 
cử du sĩ Potthapàda đến đặt những câu hỏi như vậy với Thế tôn, tuy nhiên Thế tôn đã không trả 
lời, vì sao vậy? “Này Potthapàda, có những pháp được Ta tuyên thuyết, trình bày một cách không 
dứt khoát. Này Potthapàda, có những pháp được Ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoái. 
Này Potthapàda, những pháp gì được Ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát ? "Thể 
giới là thường còn", Này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên thuyết trình bày một cách không 
dứt khoát. "Thể giới là vô thường", này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên thuyết trình bày 
một cách không dứt khoái. "Thế giới là hữu biên", này Potthapàda... "Thế giới là vô biên", này 
Potthapàda... "Sinh mạng và thân thể là một", này Pothapàda... "Sinh mạng khác, thân thể 
khác”, này Potthapàda... "Như Lai có tôn tại sau khi chết", này Potthapàda... "Như Lai không có 
tôn tại sau khi chết", này Potthapàda... “Như Lai có tôn tại và cũng không có tôn tại sau khi chết", 
này Potthapàda... "Như Lai không có tôn tại và cũng không không có tôn tại sau khi chết", này 
Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoái. 

Này Potthapàda, vì sao những pháp ấy lại được Ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt 
khoát? Này Potthapàda, những pháp này không thuộc về đích giải thoát, không thuộc về pháp, 
không thuộc căn bản của phạm hạnh, không đưa đến yếm hy, đến ly dục, đến tịch diệt, đến tịch 
tịnh, đến thăng trí, đến giác ngộ, đến Niết bàn. Vì vậy những pháp ấy được Ta tuyên thuyết, trình 
bày một cách không dứt khoát. Này Pothapàda, những pháp gì được Ta tuyên thuyết trình bày 
một cách dứt khoáảt? "Đây là khổ", này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên thuyết trình bày 
một cách dứt khoát. "Đây là khổ tập", này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên thuyết trình bày 
một cách dứt khoát. "Đây là khổ diệt", này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên thuyết trình bày 
một cách dứt khoát. "Đây là con đường đưa đến khổ diệt", này Potthapàda, đó là pháp được Ta 
tuyên thuyết, trình bày một cách dứt khoát. 

Này Potthapàda, vì sao những pháp ấy được Ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát? 
Này Potthapàda, những pháp ấy thuộc về đích giải thoát, thuộc về Pháp, thuộc căn bản phạm 


7 Kinh trung bộ I, kinh chánh tri kiến, số 9, trang 115 


4 


hạnh, đưa đến yếm hy, đến ly dục, đến tịch diệt, đến tịch tịnh, đến thắng trí, đến giác ngộ, đến 
Niết-bàn. Vì vậy những pháp ấy được Ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. "Š 

Như vậy, rõ ràng đức Phật đã xác định pháp Tứ thánh đề là Pháp đưa đến giải thoát, giác ngộ, 
Niết bàn. Đó là pháp được Thế tôn tuyên thuyết một cách dứt khoát, và chúng ta nên tìm hiểu. 


1. Thánh Đề Về Khổ 

Sự thật thứ nhất đó là Sự thật của khổ. Đây là một sự thật hiển nhiên, tuy vậy rất ít người chấp 
nhận sự thật này, vì rằng hoặc là họ đang có một cuộc sông tương đối như ý, hoặc là họ thiếu trí 
tuệ cần thiết để chấp nhận sự thật. Dù thế nảo đi nữa đây vẫn là một sự thật không bao ĐIỜ SaI, nếu 
ai đó biết nhìn vào tâm mình, nhìn vào những: rụng động của những cảm xúc ở những tần số khác 
nhau, liên tục xuất hiện trong thân thể này mỗi khi có một giác quan nào đó tiếp xúc với các đối 
tượng bên ngoài như âm thanh, hình ảnh, mùi vị, ý nghĩ, đụng chạm. Tại sao vậy? Khổ là một 
cảm thọ do tiếp xúc mà có, và khi xúc diệt thì cảm thọ diệt: “Bạch Thế Tôn, có những Sa-môn, 
Bà-la-môn tuyên bố khổ do tự mình làm. Bạch Thể Tôn lại có những Sa-môn, Bà-la-môn tuyên bồ 
khổ do người khác làm. Bạch Thể Tôn, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn tuyên bố khổ do tự mình 
làm và do người khác làm. Bạch Thế Tôn, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn tuyên bố khổ không 
do tự mình làm, không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh. Ở đây, bạch Thể Tôn, Thế Tôn 
thuyết như thể nào, tuyên bố như thế nào? Và chúng con trả lời như thế nào để đáp đúng lời Thể 
Tôn tuyên bố; chúng con không xuyên tạc Tì hễ Tôn không đúng sự thực; pháp chúng con trả lời là 
thuận pháp và một vị đồng pháp nào có muốn cật vẫn cũng không tìm được lý do để chỉ trích? 

Này Upavàna, Ta đã nói khổ do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là 
đáp đúng lời Ta tuyển bổ, không xuyên tạc Ta không đúng sự thực; pháp được trả lời là thuận 
pháp và một vị đồng pháp nào có muốn cật vấn cũng không tìm được lý do để chỉ trích. Ở đây, 
này Upavàna, những Sa-môn, Bà-la-môn tuyên bố khổ do tự mình làm ra; khổ ấy chính do duyên 
xúc. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào... (như trên)... Những Sa-môn, Bà-la-môn tuyên bồ khổ không 
do mình làm ra, không do người khác làm ra, khổ do tự nhiên sanh; khổ ấy chỉnh do duyên xúc. Ở 
đây, này Upavàna, những Sa-môn, Bà-la-môn tuyên bố khổ do tự mình làm, họ chắc chắn có thể 
tự cảm thọ không cân đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. Những Sa-môn, Bà-la-môn... (như 
trên)... Những Sa-môn, Bà-la-môn tuyên bố khô không do tự mình làm, không do người khác làm, 
khổ do tự nhiên sanh. Họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cân đến xúc; sự kiện như vậy không 
xảy ra,” 

Còn là một chúng sanh với tâm rong ruồi tìm cầu vị ngọt ở nơi sắc, thọ, tưởng, hành và thức, 
bám víu vào những vị ngọt đó từng phút từng giây, nhưng tất cả đều là vô thường biến đổi, nên 
khi vị ngọt không còn nữa thì thất vọng đau khổ: “Này các Hiên giả, đối với sắc, ai chưa viễn ly 
tham, chưa viên ly dục, chưa viên ly ái, chưa viễn ly khát, chưa viên ly nhiệt tình, chưa viễn ly 
khát ái, khi sắc ấy biến hoại, đổi khác, sẽ khởi lên sâu, bị, khổ, ưu, não. Đối với thọ... đối với 
tưởng... đối với các hành... đối với thức, ai chưa viễn ly tham, chưa viễn ly dục, chưa viễn ly ái, 
chưa viễn ly khái, chưa viễn ly nhiệt tình, chưa viễn ly khát ái, khi thức ấy biến hoại, đổi khác, sẽ 
khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não ".10 

Như vậy, thế nào là khô Thánh đế? “Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sâu, bị, 
khổ, ưu, não là khổ, oán thù gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, 
năm thủ uẩn là khổ. ”!1 


8 Kinh trường bộ II, kinh Potthapàda, số 20, trang 329-335 

? Kinh tương ưng bộ II, thiên nhân duyên, phâm mười lực, kinh 26, trang 77-78 
!0 Kinh tương ưng bộ III, thiên uân, phâm Nakulapità thứ nhất, kinh 2 

!! Kinh tương ưng bộ V, thiên sự thật, phẩm chuyền pháp luân, kinh 11,trang 611 


5 


“Này chư Hiền, thế nào là sanh? Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới loại, sự xuất sản, 
xuất sanh, xuất thành, tái sanh của chúng, sự xuất hiện các uấn, sự hoạch đắc các căn. Này chư 
Hiển, như vậy gọi là sanh. 

Này chư Hiên, thể nào là già? Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới loại, sự niên lão, sự 
hủ hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn huỷ hoại. 
Này chư Hiên, như vậy gọi là già. 

Này chư Hiên, thể nào là chết? Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ 
trần, thân hoại, sự diệt VONØ, Sự chết, sự tử vong, thời đã đến, các uẩn đã tận diệt, sự vất bỏ tử thị. 
Này chư Hiển như vậy gọi là chết. 

Này chư Hiên, thế nào là sâu? Này chư Hiển, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn 
khác; với những ai cảm thọ sự đau khổ này "hay sự đau khổ khác, sự sâu của người ấy. Này chư 
Hiển, như vậy gọi là sâu. Này chư Hiển, thể nào là bi? Này chư Hiển, với những ai gặp phải tai 
nạn này hay tai nạn khác; với những di cảm thọ sự đau khô này hay sự đau khổ khác, sự bi ai, sự 
bỉ thảm, sự than van, sự than khóc, sự bỉ thán, sự bi thống của người ấy. Này chư Hiên, như vậy 
gọi là bi. Này chư Hiển, thế nào là khổ? Này chư Hiên, sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái 
về thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không sảng khoái do thân cảm thọ. Này chư Hiền, như 
vậy gọi là khổ. Này chư Hiên, thế nào là ưu? Này chư Hiển, sự đau khổ về tâm, sự không sảng 
khoái về tâm, sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái do tâm cảm thọ. Này chư Hiền, 
như vậy gọi là ưu. Này chư Hiên, thể nào là não? Này chư Hiển, với những ai gặp tai nạn này hay 
tại nạn khác; với những ai cảm thọ sự đau khô này hay sự đau khổ khác, sự ảo não, sự bỉ não, sự 
thất vọng, sự tuyệt vọng của người ấy. Này chư Hiển, như vậy gọi là não. 

Này chư Hiên, thế nào là câu bất đắc khổ? Này chư Hiển, chúng sanh bị sanh chỉ phối, khởi 
sự mong câu: "Mong răng ta khỏi bị sanh chỉ phối! Mong răng ta khỏi phải đi thác sanh". Lời 
mong câu ấy không được thành tựu. Như vậy goi là cầu bất đắc khổ. Này chư Hiển, chúng sanh bị 
già chỉ phối... chúng sanh bị bệnh chỉ phối... chúng sanh bị chết chỉ phối... chúng sanh bị sâu, bi, 
khổ, ưu, não chỉ phối, khởi sự mong câu: "Mong rằng ta khỏi bị sâu, bi, khổ, ưu, não chỉ phối!" 
Mong rằng ta khỏi đương chịu sâu, bi, khổ, tu não!" Lời mong câu ấy không được thành tựu. Như 
vậy gọi là cầu bất đắc khổ. 

Này chư Hiển, như thế nào là tóm lại, năm thủ uẩn là khổ? Như sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, 
tưởng thủ uẩn, hành thủ uẫn, thức thủ uẩấn. Này chư Hiển, như vậy tóm lại, năm thủ uấn là khổ. "2 

Tại sao sanh là khổ? Khi ở trong bụng mẹ đứa bé được mẹ giữ âm, vừa ra khỏi bụng mẹ thời 
tiết thay. đổi đứa bé có thể cảm thấy lạnh hơn hay nóng quá nên chúng, liền khóc. Bị ruồi muỗi 
căn, muốn cái này cái khác nhưng người mẹ không biết để đem lại, cơ thê bệnh đau mà không nói 
được nên chăng ai hay, lăn lóc trong phân tiêu nhơ bẩn, xương da non yếu đụng đến thì đau... do 
vậy sanh là khô. 

Tuổi thanh xuân rồi cũng sẽ qua đi, những làn da trăng sáng, hồng hào, căn tràn nhựa sông 
ngày nào nay không còn nữa. Thay vào đó là hình ảnh của một cụ già bảy, tám mươi tuổi, “già 
yếu, cong như nóc nhà, lưng còng, phải dựa gậy để chống đỡ, vừa đi vừa run rầy, đau ốm, tuổi trẻ 
đã tận, râu rụng, tóc bạc, hư rụng, sói đâu, da nhăn, tay chân bị khô đét tái xám. ”!* Không những 
vậy, trí tuệ còn bị suy kiệt, đầu óc lú lẫn, làm trước quên sau, đụng đâu bê đó, dơ nhớp, luộm 
thuộm cho nên bị người trẻ chê bai xa lánh, vì vậy nỗi cô đơn càng tăng bội phần, khổ đau chán 
nản bao phủ tâm thức. Giận hờn trách móc: tại sao con cháu không biết hiếu kính ông bả? Còn 
nữa, nếu những ai lúc trẻ không biết tu nhân tích đức, buông lung phóng túng, trộm cắp lừa đảo, 


!ˆ Trung bộ kinh III, kinh phân biệt sự thật, trang 559 
13 Kinh trung bộ I, Đại kinh khô uân 


6 


hoang dâm vô độ, tạo bao việc ác thì đến tuôi giả nghĩ lại những chuyện đó lòng càng ray rút, nội 
tâm giày vò, lo lắng sầu não, sợ hãi kinh hoàng, nằm ngủ mộng ác, khổ đau cùng cực. 

Tuổi già thì sanh ra lắm bệnh, đi đứng khó khăn, ăn uống không được, đại tiểu một chỗ lăn 
lóc qua lại, dính ướt đầy phân, ai thấy cũng gớm. Chân tay yêu ớt, muôn đi không được, nhức mỏi 
đau đớn khắp cả toàn thân, mạng sống sắp hết, da thịt héo khô, đau khổ khốn cùng. Rồi đến một 
ngày hơi thở dừng lại, tim đứng máu ngưng, giật mình tỉnh thức mạng, sống liền mất, da thịt tái 
xanh, mắt nhắm bụng to, thân chảy ra nước, mùi thối bốc lên không ai đến gần. 

Đó là những nỗi khổ của sanh, già, bệnh, chết. Tuy thấy bình thường nhưng khi bất cứ ai rơi 
vào hoàn cảnh đó rồi mới chiêm nghiệm được. Đặc biệt những người sông quá tham đắm, tự mãn 
về tuôi thanh xuân của mình thì mới ngậm ngùi với cái khổ của tuôi già, ai đã từng căm ghét cái 
bệnh hoạn bao nhiêu thì mới thấy xót xa khi năm trên giường bệnh chừng đó. Như những người 
nghệ sĩ sân khấu ưa thích được công chúng mến mộ bao nhiêu khi gặp tai tiếng họ càng đau khổ 
bây nhiêu. Người sông nhờ đôi chân và yêu quý chúng bao nhiêu thì khi gặp sự cố với chúng mới 
thất vọng bấy nhiêu. Đó là những khổ đau của oán thù mà lại gặp, yêu thương nhưng lại bị xa lìa, 
và mong cầu mà không được. 

Tất cả các pháp hữu vi là vô thường, biến đổi theo một quy luật sanh, trụ, dị, diệt nên nếu 
chúng ta tham chấp vào bắt kỳ cái gì cũng khổ cả, vì vậy đức Phật dạy: năm thủ uẩn là khổ. Trong 
đó sắc uẫn gồm có nội sắc và ngoại sắc. Nội sắc là thân ta và ngoại sắc là thân tha nhân và môi 
trường vật chất bên ngoài. Vì tính chất của sắc là bị tác động bởi môi trường, nên sắc luôn biến 
đổi diệt mất: “Này các Tỷ-kheo, thể nào gọi là sắc? Bị thay đổi, này các Tỷ-kheo, nên gọi là sắc. 
Bị thay đổi bởi cái gì? Bị thay đổi bởi lạnh, bị thay ‹ đổi bởi nóng, bị thay đổi bởi đói, bị thay đổi 
bởi khát, bị thay đổi bởi sự xúc chạm của ruôi, muối, gió, sức nóng và răn. Bị thay đổi, này các 
Tỷ-kheo, nên gọi là sắc. ”1* 

Đối với nội sắc, nếu ta có lòng dục lòng tham thì khi chúng biến hoại ta lại đau khổ, ví như 
khi ta tham luyến đôi mắt của mình bao nhiêu, khi đôi mắt bị hư, ta lại khố bấy nhiêu đó là ái biệt 
ly, khổ, chúng ta sợ bị mù nhưng lẽ sanh diệt tự nhiên của vạn vật lại cướp đi ánh sáng của đôi 
mắt, làm cho ta sầu não đó là khô đau của cái ta căm ghét mà lại gặp, ta muốn có một thân hình 
cân đối, một mái tóc đen óng như bao người khác nhưng lại không có được, điều đó làm cho ta 
buôn bã, đó là mong cầu mà không được nên khổ. Đây chỉ mới nói đến sắc trong thân thôi, đã có 
bao nhiêu là nỗi khô rồi, còn nói gì đến ngoại sắc như con cái, nhà cửa, xe cộ... thì khổ đau khốn 
cùng. Vì vậy “Ở đây, THỦ, các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu quán sắc: "Đây là của tôi, đáy là tôi, 
đây là tự ngã của tôi". Sắc ấy của vị này biến hoại, đổi khác. Vị này khi sắc ấy biến hoại, đổi 
khác, khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não. ”"Š 

Có một lần Thế tôn trú ở giữa dân chúng Malla tại Uruvelakappa, thôn trưởng Bhadraka đến 
đảnh lễ Thế tôn xong liền cầu xin Thế tôn thuyết pháp cho ông về khổ. Đức Phật đã căn cứ vào 
hiện tại mà thuyết về khổ cho ông ấy. Dưới đây là đoạn hội thoại giữa thôn trưởng và Thế tôn: 
“Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, ở tại Uruvelakappa có những người, nếu họ bị giết, hay bị 
tù, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, Ông có khởi lên sâu, bi, khổ, tu, não không? 

Thưa có, bạch Thế Tôn. Ở tại Uruvelakappa có những người, nếu họ bị giết hay bị tù, hay bị 
thiệt hại, hay bị chỉ trích, thì con có khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não. 

Này Thôn trưởng, ở tại Uruvelakappa này có những người, nếu họ bị giết, hay bị tù, hay bị thiệt 
hại, hay bị chỉ trích, nhưng Ông không khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não? 


'*'Tương ưng bộ kinh II, tương ưng uần, kinh 79 
15 Tương ưng bộ kinh III, thiên uẫn, phẩm Nakulapità, kinh 8 


7 


Thưa có, bạch Thế Tôn, ở tại Uruvelakappa có những người, nếu họ bị giết, hay bị tù, hay bị thiệt 
hại, hay bị chỉ trích, nhưng con không khỏi lên sâu, bi, khổ, ưu, não. 

Do nhân gì, do duyên gì, này Thôn trưởng, đối với một số người ở tại Uruvelakappa, nếu họ bị 
giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, thì Ông có khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não? Do 
nhân gì, do duyên gì, này Thôn trưởng, đổi với một số người ở Uruvelakappa, nếu họ bị giết, hay 
bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích nhưng Ông không khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não? 

Đối với một số người ở tại Uruvelakhappa, bạch Tì hé Tôn, nếu họ bị giết, hay bị bắt, hay bị 
thiệt hại, hay bị chỉ trích, con có khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não, là vì con có dục và tham đổi với 
họ. Nhưng đổi với một số người ở tại Uruvelakappa, bạch Thế Tôn, nếu họ bị giết, hay bị bắt, hay 
bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, nhưng con không khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não, là vì con không có 
dục và tham đối với họ. ”15 

Cũng giống như sắc, thọ cũng vô thường, biến đổi, sinh diệt. Vì thọ do xúc mà có, hết xúc thì 
thọ diệt. Như khi mắt nhìn thấy một cảnh đẹp ưng ý thì cảm thấy vui, nhưng khi hết nhìn thì hết 
vui, tai nghe tiếng nói êm dịu vừa lòng thì mừng, khi hết nghe thì hết mừng, mũi ngửi được mùi 
thơm thì phần khởi khi hết ngửi thì hết hưng phần, thức ăn đụng lưỡi thì thấy ngon nhưng khi nuốt 
xuống rồi thì hết, khi thân đụng chạm với một vật mềm mại thì cảm thấy mát mẻ nhưng buông ra 
thì hết mát. Sau đó, khi năm giác quan không còn tiếp xúc với năm trần nữa, nhưng tâm vẫn còn 
thèm muốn liền nghĩ về những hình bóng của âm thanh, mùi hương... đó mà khởi lên những rung 
động: “Khi được nói đến "Sáu thọ thân cần phải được biết", do duyên gì được nói đến như vậy ? 
Do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do 
duyên xúc là thọ. Do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên 
các hương khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức. Do duyên thân 
và đo duyên các xúc khởi lên thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Sự gặp 
gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên xúc là thọ. Khi được nói đến "Sáu thọ thân cần phải được 
biết", chính do duyên này được nói đến như vậy. ”17 

Những øì sinh ra do những điều kiện khác, khi những điều kiện đó không còn nữa thì chúng 
cũng diệt. Cảm thọ do xúc mà có, khi xúc diệt, chúng cũng diệt. Hơn nữa thọ thuộc về quá trình 
tâm lý, nên chúng sanh diệt nhanh hơn vật lý nhiều. “Do duyên mắt và các sắc, khởi lên nhãn 
thức. Mắt là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Các sắc là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi 
khác. Như vậy, cả hai này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Nhãn 
thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân nào, do duyên nào, nhãn thức khởi lên; 
nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, nhãn thức này khởi 
lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ thành thưởng còn được? Này các Tỷ-kheo, sự hợp hội, tụ 
tập, hoà hợp của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đây gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc cũng vô thường, 
biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân nào, do duyên nào, nhãn xúc khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là 
vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, nhãn xúc này khởi lên từ một duyên vô 
thường, từ đâu sẽ trở thành thường còn được? Do cảm xúc nên có cảm thọ, do cảm xúc nên có ft 
lường, do cảm xúc nên có hay biết. Ở đây, các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến 
hoại, tự túnh đổi khác... ”!8 

Do đó nếu chúng ta tham đắm thọ, chấp thủ thọ, khi thọ biến đổi diệt mất, chúng ta sẽ rất khô 
đau: tham đắm lạc thọ, khi lạc thọ mất thì khổ do ái biệt ly; muốn một cái xúc mềm mại mà không 
có sanh ra khô do mong cầu mà không được; không thích vị đắng mà phải uống thuốc đắng là khổ 
do oán thù gặp gỡ. Cho nên đức Phật dạy tức cả ba thọ đều là khổ đau cả: “Này Tỷ-kheo, Ta nói 


!5 Tương ưng bộ kinh IV, tương ưng thôn trưởng, kinh 11, trang 512-517 
!7 Kinh trung bộ III, kinh sáu sáu, sô148 
!# Kinh tương ưng bộ IV, Tương ưng sáu xứ, cả hai, kinh 93 


8 


rằng có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bắt lạc thọ. Ba thọ này được Ta nói đến. Nhưng này 
T-kheo, Ta lại nói: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy (nằm) trong đau khổ". Chính vì liên hệ 
đến tánh vô thường của các hành mà lời ấy được Ta nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy 
năm trong đau khô 3". Chính vì liên hệ đến tánh đoạn tận, tánh tiêu vong, tảnh ly tham, tánh đoạn 
diệt, tánh biến hoại ciiớ các hành mà lời ấy được Ta nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy 
(nằm) trong đau khô". ”19 


“Lạc thọ hay khổ thọ, Biết được: "Đáy là khổ", 
Cùng bắt khổ bất lạc, Hư nguy và biến hoại, 
Nội thọ và ngoại thọ, — Ti hấy xúc, xúc biến diệt, 
Phàm có cảm thọ gì. — Ở đây, sống ly tham. ”?9 
Như vậy, ngoài ra do tính chất của xúc nên thọ cũng được chia ra làm ba loại là lạc thọ, khổ 
thọ và bất khô bất lạc thọ: “Này các Tỷ-kheo, thể nào gọi là thọ? Được cảm thọ, này các Tỷ-kheo, 
nên gọi là thọ. Cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ phi khô phi lạc. Được cảm thọ, 
này các Tỷ-kheo, nên gọi là thọ ”.?! Đỗi với một người nếu không có tu tập vững chãi, khi những 
thọ đó khởi lên sẽ chi phối tâm và làm cho họ bị khổ đau. Vì đi kèm theo mỗi thọ đó là những tâm 
bắt thiện, như đi với lạc thọ là tâm tham, đi với khổ thọ là tâm sân, và đi với thọ không khổ không 
lạc là tâm si. Bất cứ ai bị tham sân sĩ chị phối đều không tranh khỏi khổ đau: “Này các Tỷ-kheo, 
do duyên mắt và do duyên các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do 
duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc thọ. VỊ ấy do cảm xúc lạc thọ, mà hoan 
hỷ, tán thản, trú ở ái trước. Tham tuỳ miên của vị ấy tuỳ tăng. Vị ấy do cảm xúc khô thọ, mà sẵu 
muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tính. Sân tuỳ miên của vị ấy tuỳ tăng. Vị ấy do 
cảm xúc bất khô bất lạc thọ, mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ây, vô mình tuỳ miên của vị ấy tu} tăng. Này các Tỷ-kheo, vị ây 
chính do không đoạn tận tham tuỳ miên đối với lạc thọ, do không tây trừ sân tuỳ miên đối với khổ 
thọ, do không nhồ lên vô minh tuỳ miên đối với bắt khổ bất lạc thọ, không đoạn tận vô mình, 
không làm cho mình khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như 
vậy không xảy ra. Này các Tỷ-kheo, do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Này 
các Tỷ-kheo, do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tý thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên 
lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên thân và do duyên các xúc 
khởi lên thân thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ 
của ba (pháp này) là xúc. Do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ. VỊ ấy do 
cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thản, trú ở ái trước, tham tuỳ miễn của vị ấy tuỳ tăng. Vị ấy do 
cảm xúc khổ thọ mà sâu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân tuỳ miên của 
vị ấy tuỳ tăng. Vị ấy do cảm xúc bắt khổ bất lạc thọ, mà không như thật biẾt sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy; vô mình tuỳ miên của vị ấy tu} tăng. Này 
các Tỷ-kheo, vị ấy chính do không đoạn tận tham tuỳ miên đối với lạc thọ, do không tây trừ sân 
tuỳ miên đối với khổ thọ, do không nhồ lên vô mình tuỳ miên đổi với bất khổ bất lạc thọ, không 
đoạn tận vô mình, không làm cho mình khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau 
khổ, sự kiện như vậy không xảy ra. ”?2 
Bên cạnh thọ uân là khổ, tưởng thủ uân cũng lại khổ nữa. Vậy tưởng uẩn là gì? Tưởng là 
tưởng nhớ, ức niệm, là hoạt động của ý khi tiếp xúc với bóng của một hình ảnh, âm thành, mùi vị, 


!? Tương ưng bộ kinh IV, tương ưng thọ, phẩm sống một mình, kinh I1 
“° Tương ưng bộ kinh IV, tương ưng thọ, an lạc , kinh 2 

?! [bid, tương ưng uân, phâm những gì được ăn thứ II, kinh 79 

2 Kinh trung bộ II, kinh sáu sáu, sô 148 


9 


hay sự xúc chạm nảo đó còn lưu lại trong tâm: “Này các Tỷ-kheo, có sáu tưởng thân này: sắc 
tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Này các Tỷ-kheo, đáy gọi là 
tưởng. Do xúc tập khởi nên tưởng tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên tưởng đoạn diệt. "”” Như vậy 
tưởng được hình thành do duyên xúc, khi ý nghĩ về một hình bóng nào đó thì tưởng có mặt, hiện 
hành và khi không nghĩ nữa thì tưởng diệt, nên tưởng là duyên sanh vô thường, biến hoại: “Này 
Potthapàdda, những Sa-môn, Bà-la-môn nào đã nói: "Không nhân, không duyên, các tưởng của 
con người sinh và diệt". Những vị này đã sai lạc ngay từ ban đâu. Vì sao vậy ? Này Potthapàda, 
chính vì có nhân, có đuyên, các tưởng của con người sinh và diệt. Chính do sự học tập, một loại 
tưởng sanh, chính do sự học tập, một loại tưởng diệt. ””° 

Còn là phàm phu, tâm chúng ta sanh khởi vọng tưởng liên tục nên tưởng cũng hoạt động liên 
tục. Vì vậy, chúng ta không làm chủ được tưởng và bị tưởng trói buộc: chúng ta thường xuyên 
tưởng vê những hình bóng đẹp, những âm thanh ngọt ngào, những mùi vị khả ý, và những xúc 
chạm êm ả để tìm kiếm vị ngọt ở trong đó, như những con trâu, cả ngày ăn cỏ, tối về đứng trong 
chuồng ựa ra nhai lại. Mặc dù đó là tưởng về những hình bóng hợp với lòng tham ái của chúng ta, 
nếu chúng ta không thể làm chủ nó, không biết vừa đủ để dừng lại, nó cũng có thể làm cho chúng 
ta khô đau nát lòng như chuyện mẹ nàng Tô Thị nhớ con trai mình là Tô Văn mà buôn phiền để 
ngày một héo mòn mà chết, hay chuyện những người con gái đi lây chông xa, vào buổi chiều khi 
hoàng hôn buông xuống nhớ về mẹ khiến lòng đâu đớn khôn nguôi, “Chiểu chiếu ra đứng ngõ 
sau, Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiêu.” 

Tưởng về những hình bóng thân thương mà còn khổ đau như vậy, nói chi đến những chuyện 
buôn, chuyện mà chúng ta không mong muốn như về một người mà chúng ta ghét cay ghét đăng, 
một lời nói mà làm cho chúng ta đau khổ ray rứt trong lòng, hay một hình bóng ám ảnh làm chúng 
ta sợ hãi cứ mãi theo trong tâm trí chúng ta. Như vậy rõ ràng tưởng là khô. 

Uấn thứ tư đó là hành, là những hành động thuộc về lời nói, việc làm, hay những suy nghĩ. 
Trong ba loại hành này, ý hành làm chủ tất cả, vì từ ý hành hiện khởi trước, sau đó các thân hành 
và khẩu hành mới đi theo. Và cũng giống như tưởng, hành cũng do xúc mà có, tức là khi ý suy 
nghĩ về một vấn đề gì, hành mới hiện khởi. Và khi không xúc nữa thì hành diệt. Những đối tượng 
đề ý suy nghĩ về bao gồm hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm, và pháp. Cho nên căn cứ vào 
các đối tượng này hành cũng được chia làm sáu loại: “Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hành? Có 
sảu tư thân hành này: sắc tư, thanh tư, hương tr, vị tư, xúc tư, pháp tư. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là hành. Do xúc tập khởi nên các hành tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên các hành đoạn diệt. tp 

Cũng giống như tưởng, hành cũng khổ không kém. Ngày nay với sự phát triển nhanh của 
khoa học kỹ thuật, sự vô thường biến đổi của thế giới diễn ra rất rõ ràng, tuy nhiên do vô minh 
che lấp, tham ái trói buộc, đa số chúng ta không thấy được thật tánh vô thường này, cho nên cứ 
lao theo những ảo tưởng đó mà không tìm thấy được đích đến, rồi thất vọng khổ đau. Để cho dễ 
hiểu chúng tôi xin minh hoạ những chuyện như: chúng ta muốn mua một chiếc xe hơi, máy tính, 
hay ngôi nhà... hạng sang nhất Việt nam hiện nay, nhưng vài hôm sau hay vài tháng sau đã có 
người khác mua chiếc sang hơn chúng ta nữa, và cái mà chúng ta đã từng hãnh diện là sang nhất 
không còn nữa. Do vậy một trong những phong trào giải trí của phụ nữ hiện nay là mua săm, họ đi 
đến những trung tâm mua sắm thường xuyên, mua về để đầy nhà mà vẫn không cảm thấy vừa đủ. 
Thanh thiếu niên thì đi sản nhảy, quán bar, rạp hát... Và cứ như vậy chúng ta đi tìm kiếm suốt đời 
mà vẫn không thấy thoả mãn, không có được niềm hạnh phúc an lạc thật sự nào cả, ngược lại chỉ 
có thất vọng khổ đau mà thôi. Cho nên một trong những căn bệnh của thế kỷ là trầm cảm, nguyên 


?3 Kinh tương ưng bộ III, tương ưng uần, phẩm tham luyến, kinh 56 
? Trường bộ kinh I, kinh pothapada, số 7, trang 315-325 
?5 Kinh tương ưng bộ III, Tương ưng uân, phâm Tham luyến, kinh 56 


10 


do là nội tâm chúng ta luôn cảm thấy bất an, chúng ta cảm thấy nhu cầu của mình không bao giờ 
được đáp ứng xứng đáng cả, luôn lo lắng và sợ hãi, như sợ chồng hay vợ ngoại tình, sợ thất 
nghiệp, sợ con hư... Những điều như vậy luôn tác động lên tâm của chúng ta, khiến chúng luôn 
suy nghĩ, và, đến lúc suy nghĩ và lo lắng (ý hành) quá mức kềm chế, sanh ra bệnh trầm cảm: “Ai 
suy tưởng sắc, bạch Thể Tôn, người ấy bị Ma trỏi buộc. Ai không suy tưởng, người ấy được giải 
thoát khỏi Ác ma. Ái suy tưởng thọ... tưởng... hành... thức, người ấy bị Ma trói buộc. Ai không suy 
tưởng, người ấy được giải thoát khỏi Ác ma. Bạch Thể Tôn, lời nói văn tắt này của Thể Tôn, con 
hiểu ỷ nghĩa một cách rộng rãi như vậy. ”?5 

Hơn nữa, chúng ta không biết “chư hành là vô thường, là pháp sanh diệt”, chúng ta cử chấp 
thủ vào chúng, cho rằng cái này là ta làm, cái này là của ta, khi có ai chê bai những việc làm đó thì 
ta lại khổ đau. Như có những người trong quá khứ đã lỡ phạm một sai lầm nào đó, mặc dù nay họ 
đã từ bỏ việc làm đó nhưng tâm thường nghĩ về nên cảm thấy lương tâm bị cắn rứt, hay có những 
người thiếu hiểu biết, cư xử thiếu tế nhị, vin vào những việc làm sai trong quá khứ của người khác 
mà chỉ trích, phân bua khiến cho họ cảm thấy bị kỳ thị, phân biệt, dẫn đến tự ti mặc cảm, không 
thê sống hài hòa với mọi người. “Vj ấy quán các hành như là tự ngã hay tự ngã như là có các 
hành, hay các hành ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong các hành. Vị ấy bị ám ảnh: "Các hành là 
ta, các hành là của ta". Do bị ám ảnh: "Các hành là ta, các hành là của ta" khi các hành biến 
hoại, đổi khác; do các hành biến hoại, đổi khác, vị ấy khởi lên sâu, bi, khổ, ưu não! ”?7 

Uẩn cuối cùng là thức, là sự nhận biết, phân biệt: “Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là thức? 
Rõ biết, này các Tỷ-kheo, nên gọi là thức. Rõ biết gì? Rõ biết chua, rõ biết đẳng, rõ biết cay, rõ 
biết ngọt, rõ biết chất kiêm... rõ biết không phải chất kiểm, rõ biết mặn, rõ biết không mặn. Rõ 
biết, này các Tỷ-kheo, nên gọi là thức ”.?ŠTrong Kinh trung bộ I, Đại kinh phương quảng số 43, vị đại đệ tử 
trí tuệ đệ nhất của Phật, Tôn giả Sảriputta định nghĩa “thức” như vậy: “7c, thức, này Hiển giá, được gọi 
là như vậy, Này Hiển giả, như thể nào được gọi là thức? Này Hiên giả, vì thức tri, thức tri, này 
Hiển giả nên được gọi là thức. Thức tri gì? Thức tri lạc, thức tri khổ, thức tri bất khổ bắt lạc. Vì 
thức tri, thức tri, này Hiền giả, nên được gọi là thức "2°. Như vậy, thức là sự thây biết, phân biệt. 
Sự nhận biết này có nhiều mức độ đúng sal, sâu cạn khác nhau. Ví dụ một đứa bé chưa biết lửa là 
gì, khi thấy một cục than lửa cho là một cái gì đó có thể ăn được, liền bốc ăn, đây là sự nhận thức 
sai lầm. Nhưng khi vừa đụng vào cục than lửa, thấy nóng quá liền bỏ xuống, và lần sau thấy cục 
than tương tự, cái cảm giác nóng lần trước đã được ghi sâu trong tâm thức, bây giờ lại hiện lên, 
tạo ra một cảm giác sợ, khiến đứa bé đó không dám đụng vào nữa, nhưng khi thấy một ngọn đèn 
trông rất đẹp em liền chụp lấy, ở đây nhận thức của đứa bé về lửa còn rất hạn chế. Khi đứa bé lớn 
lên, thu thập được nhiều thông tin về lửa trong tâm thức, bé có thể nhận diện được lửa dưới nhiều 
hình dạng khác nhau mà không bị sai lầm như trước, mức độ cao của nhận thức. Do đó thức được 
hình thành do sự tiếp xúc giữa vật chất cùng với sự có mặt của tâm: “Và này các Tỷ-kheo, thể nào 
là thức? Có sảu thức thân này, này các Tỷ -kheo, (tức là) nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức, ý thức. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thức. Do danh sắc tập khởi nên thức tập khởi. Do 
danh sắc đoạn diệt nên thức đoạn diệt. ”?0 

Như vậy, nhận thức được hình thành qua một quá trình tiếp xúc giữa sáu giác quan của sinh 
vật với các đối tượng bên ngoài. Thức là hoạt động tâm lý sau khi giác quan (căn) tiếp XÚC VỚI đối tượng 


(trần), thức được sinh ra. “Do đuyên con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên... Do duyên lỗ tai và các tiếng, nên 
nhĩ thức sanh khởi...do duyên mũi và các hương, nên tỷ thức sanh khởi... do duyên lưỡi và các vị nên thiệt thức 


? Kinh tương ưng bộ III, tương ưng uần, phẩm A la hán, kinh 64 

“7 Kinh tương ưng bọ III, tương ưng uân, phẩm Nakulapità, kinh I 

?8 Kinh tương ưng bộ, tương ưng uân, phâm những gì được ăn thứ III, kinh 79 
“ Kinh trung bộ I, Đại kinh phương quảng số 43 

39 Kinh tương ưng bộ, Tương ưng uân, phâm tham luyến, kinh 56 


II 


sanh khởi...do duyên thân và các xúc nên thân thức sanh khởi...do duyên ÿ và các pháp nên ÿ thức sanh 
khởi... ”””. Như vậy, thức là vô thường, biến đối, không có tự ngã, sanh khởi theo sự tác động của điều kiện. Khi 
điều kiện ấy biến đổi thì thức cũng biến đôi theo. “Mdy các Tỷ-kheo, do duyên mà thức sanh, và thức ấy 
có tên tu) theo duyên ấy. Do duyên mắt và các sắc, thức sanh, và thức ấy có tên là nhãn thức. Do 
duyên tai và các tiếng, thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương, thức 
sanh, và thức ấy có tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi và các vị, thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt 
thức. Do duyên thân và các xúc, thức sanh và thức ấy có tên là thân thức. Do duyên ÿ và các 
pháp, thức sanh, và thức á ấy có tên là ý thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên nào lứa sanh và lửa á ấy có 
tên tuỳ theo duyên ấy: duyên củi, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa củi. Duyên vỏ gỗ bào, lửa sanh, lửa 
ấy gọi là vỏ bào. Duyên cỏ, lứa sanh, lửa ấy gọi là lửa có. Duyên phân bò, lửa sanh, lửa ấy gọi là 
lửa phân bỏ. Tuyên trấu, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa trấu. Duyên đồng rác, lửa sanh, lửa ấy gọi là 
lửa đồng rác. "32 

Vì tính chất của thức là duyên sanh, vô ngã, biến hoại và đổi khác, nếu chúng ta chấp thủ vào 
thức thì cũng sẽ khổ đau. Ví như một đoàn tàu đang chạy, nếu chúng ta cô tình dừng nó lại thì 
chúng ta sẽ phải chuốt lấy tai hoạ mà thôi. Trong một gia đình, vì bảo thủ cỗ chấp quan điểm mà 
vợ chồng phải xa nhau, cha con không còn nhìn mặt nhau nữa. Trong xã hội hiện nay bao nhiêu 
chiến tranh, đấu tranh, cạnh tranh, giết chóc đẫm máu đều do chấp thủ vào nhận thức, cho rằng 
những gì chúng ta nghĩ là đúng, còn những người khác là sai, rôi buộc người khác phải theo 
những quan điểm của mình, vì vậy mà sanh ra những mâu thuẫn dẫn đến thảm sát, diệt chúng 
đáng tiếc. Trong những thế kỷ qua, chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai, chiến tranh tôn giáo... 
đều do những nhận thức sai lầm, nhưng chúng ta không biết nên chấp thủ vào chúng, bị chúng xúi 
giục ta làm những hành động phản bội loài người, đi ngược với nhân đạo. Nhìn thấy được những 
khổ đau do thức tạo ra, đức Phật liền dạy: “Jj ấy quản thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có 
thức, hay thức trong tự ngã, hay tự ngã trong thức. Đổi với vị ấy, khi thức ấy biến hoại và đổi 
khác, thức tuÈ chuyển theo sự biển hoại của thức. Các pháp ưu não do thức tuỳ chuyển theo sự 
biến hoại của thức sanh khởi sau khi xâm chiếm tâm và an trú. Do tâm bị xâm chiếm nên khủng 
bố, chướng ngại, khát vọng được sanh khởi và ưu não. "3° 

Tóm lại, vì tính chất duyên sanh, hữu vi, vô thường của thân năm uân, nên chúng mang lại 

khổ đau cho bất cứ ai tham đắm và bị trói buộc bởi chúng: “Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Khổ? 
Phải trả lời là năm thủ uẩn. Thể nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn... thức thủ uẩn. Đây gọi là Khổ, 
này các Tỷ-kheo. ””“ Khi mang thân năm uẫn này thì phải chịu sự tác động của môi trường bên 
ngoài, bị tác động bởi thời tiết, âm thanh, hình ảnh, ... cho nên cái khổ là không thể tránh khỏi: 
“Này Hiển giả, tải sanh là khổ, không tái sanh là lạc. Khi có tải sanh, này Hiển giả, chờ đợi là 
khổ này : Lạnh, nóng, đổi, khái, đạt tiện, tiểu tiện, xúc chạm với lửa, xúc chạm với lrượng, xúc 
chạm với kiếm. Cho đến bà con và bạn bè, khi gặp nhau, hội ngộ với nhau cũng não hại. Này 
Hiển giả, tái sanh là khổ, khi có tải sanh, chờ đợi là khổ này. — Khi không có tải sanh, này Hiện 
giả, chờ đợi là lạc này : Không lạnh, không nóng, không đói, không khát, không đại tiện, không 
tiểu tiện, không có xúc chạm với lứa, không có xúc chạm với trượng, không có xúc chạm với kiểm. 
Cho đến bà con bạn bè, khi gặp nhau, khi hội ngộ với nhau không có não hại. ”3 


3! Kinh tươn ưng bộ II, chương tương ưng nhân duyên, kinh 43, trang 132 
Kinh tương ưng bộ IV, chương tương ưng sáu xứ, kinh 60, trang 60- 
"2 Kinh trung bộ I, Đại kinh đoạn tận ái, trang 564 
33 Kinh tương ưng bộ III, tương ưng uần, Phâm Nakulapìta thứ nhất, kinh 7 
3'Tương ưng bộ kinh III, tương ưng uân, phẩm biên, kinh 104, trang 282-283 
35 Tăng chỉ bộ kinh IV, chương mười pháp, phâm song đôi, kinh 65, trang 400-402 


12 


2. Thánh Đề Về Khổ Tập hay Sự Thật Về Nguyên Nhân Của Khổ 

Còn hiện hữu ở đời, tất cả đều bị trói buộc bởi năm uấn, là pháp hữu vi, duyên sanh, vô 
thường biến hoại. Đôi với bậc thánh, các lậu hoặc đã tận, phiền não không còn nữa, đã thấy như 
thật đối với năm uấẫn này là không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, không còn 
tham ái bất cứ thứ gì trên đời này nữa, nên khi năm uân nảy biến hoại đổi khác không làm các 
ngài khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não. Nhưng đối với một kẻ phàm phu, hay thậm chí cả những bậc 
thánh hữu học, các lậu hoặc chưa tận, còn tham ái đối với các pháp hữu vi này nên khi năm uẫn 
biến hoại đổi khác thì làm cho họ khởi lên sầu, “Dị, khổ, ưu, não. _ Này các Hiển giả, đối với sắc, ai 
chưa viên ly tham, chưa viễn ly dục, chưa viễn ly ái, chưa viễn ly khát, chưa viễn ly nhiệt tình, 
chưa viễn ly khát ái, khi sắc ấy biển hoại, đổi khác, sẽ khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não. Đối với 
thọ...đối với tưởng... đối với các hành... đối với thức, ai chưa viễn ly tham, chưa viễn ly dục, chưa 
viễn ly ái, chưa viễn ly khát, chưa viên ly nhiệt tình, chưa viễn ly khát ái, khi thức ấy biến hoại, 
đổi khác, sẽ khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não. 5 

Vì tính chất biến hoại, tan rã, diệt mất của mọi sự vật trong thế giới này là quy luật tự 
nhiên, nên chúng ta không thể mong rằng chúng ta trẻ mãi không già, mạnh khoẻ không bệnh, 
sông mãi không chết, muốn gì được nấy... Thây vì chúng ta phải xem xét tâm của mình để làm 
chủ nó, để nó không bị lây động trước những thây đổi có tính quy luật đó, chúng ta lại mong mỏi 
những điều đi ngược lại với quy luật tự nhiên, tất nhiên chúng ta phải gánh lây hậu quả vô cùng 
thảm bại. Mong mỏi chính là tham ái, là nguồn gốc của khổ đau, nguyên nhân đem lại sự thất 
vọng, chán nản, sầu, bi, khổ, ưu, não, là Tập đề trong Tứ Diệu đề: “Đáy là Thánh để về Khổ tập, 
này các Tỷ-kheo, chỉnh là ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm câu hỷ lạc chỗ này 
chỗ kia. Tức là dục ải, hữu ái, phi hữu ái. ””7 
Phải mang lẫy sắc thân này, dù là bậc thánh lậu tận hay phảm phu đều phải chịu sự tác động của 
thiên nhiên, phải giả, bệnh, rồi chết, phải bị lạnh, nóng, đói khát, xúc chạm bởi ánh nắng mặt 
trời... Tuy nhiên, đối với bậc thánh dù thân này có bệnh, tâm các ngài không bệnh, thân nảy bị 
đau nhưng tâm các ngài không đau, thân này có biến hoại đổi khác nhưng tâm các ngài vẫn bất 
động giải thoát, như đức Thế Tôn khi còn tại thế, ngài thỉnh thoảng vẫn có bệnh, có nhiều lúc đau 
đớn như dao cắt, nhưng ngài vẫn không vì vậy mà than van, khóc lóc, đấm ngực bứt tóc, hay tuyệt 
vọng như chúng ta. Và ngài cũng thường dạy đệ tử luôn giữ tâm như vậy: “Tá/ sự là vậy, này 
Gia chủ. Thật sự là vậy, này Gia chủ. Thân của Gia chủ, này Gia chủ, là bệnh hoạn, ốm đau, bị 
nhiễm ô che đậy. Ai mang cái thân này, này Gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dấu chỉ trong một 
giây phút; người ấy phải là người ngu! Do vậy, này Gia chủ, Gia chủ cần phải học tập như sau: 
"Dâu cho thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh". Như vậy, này Gia chủ, Gia chủ cân phải học 
tập. ””? Đôi với một người phàm phu, tâm đầy tham ái, không làm chủ được tâm mình, khi thân 
này đôi khác họ đau đớn và thất vọng cả thân lẫn tâm, như vậy nỗi đau này sẽ tăng rất nhiều lần 
so với bậc thánh. 

Bên cạnh đó, các bậc thánh khi đã biết rõ bản chất của thân này là khổ đau, các ngài đã tu 
tập để đoạn tận tham ái, nguyên nhân đưa đến phải thọ thân ngũ uẫn này, và sau khi nhập Niết 
bàn, các ngài không còn thọ thân này nữa. Còn những người phàm phu như chúng ta không thấy 
được cái Khổ đau của cái thân này, không thấy được Khổ đau của các pháp hữu vi, không thấy 
được tham ái là Nguyên nhân của khổ, không thấy có một sự Diệt khổ toàn diện, vượt khỏi tham 
ái và không thấy được Con đường đưa đến diệt khổ, nên tâm vẫn còn khát khao đối với thế giới 


3 Tương ưng bộ kinh III, Tương ưng uân, phẩm Nakulapìta, kinh 2 
3 Tương ưng bộ kinh V, Tương ưng sự thật, kinh 11, trang 612 

38 Xem thêm Kinh trường bộ I, Kinh đại bát niết bàn thứ 16 

39 Kinh tương ưng bộ III, tương ưng uân, phẩm Nakulapìta, kinh 1 


13 


này, ái luyến đối với những gì do suy tư tác thành, do đó họ không những chịu khổ đau đời này 
mà cả đời sau: “Này các Tỷ-kheo, những ai trong hiện tại là Sa-môn hay Bà-la-môn thấy những gì 
ở đời khả ái, hấp dẫn là thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là vô bệnh, thấy là an ổn, 
những người ây làm ái tăng trưởng. Những ai làm ái tăng trưởng, những người ây làm sanh y 
tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ây làm đau khổ tăng trưởng. Những 
ai làm đau khổ tăng trưởng, những người ây không thể giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, tu, não. Ta nói răng họ không thể giải thoát khỏi đau khổ. ”“9 

Khi nhìn thấy tất cả các pháp hữu vi nảy là an lạc, hấp dẫn, ngọt ngảo, quyến rũ, thú vị, an 

n... tâm liền khởi lên tham đắm và ái luyến thế giới này, điều này là chỗ y cứ cho thức an trú đưa 
đến tái sanh trong tương lai, cho nên chúng ta không muốn giải thoát khỏi thế giới ngũ uần này, 
ngược lại cứ muốn hiện hữu ở đây đề hưởng thụ nó, vì vậy chúng ta không tránh khỏi bị luôn hồi, 
tái sanh, giả, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... “Này các Tỷ-kheo, không biết, không thấy như 
chân mái, không biết không thấy như chân các sắc, không biết không thấy như chân nhãn thức, 
không biết không thấy như chân nhãn xúc; do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay 
bắt khổ bất lạc thọ, không biết không thấy như chân cảm thọ ấy, vị ấy ái trước đổi với mắt, ải 
trước đổi với các sắc, ái trước đối với nhãn thức, ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc 
này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc thọ, vị ấy ái trước đối với cảm thọ ây. Khi vị ấy 
trú, quán sát vị ngọt, bị ái trước, hệ luy và tham đắm, nên năm thủ uẩn đi đến tích trữ trong tương 
lai. Và ái của vị ấy đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này, chỗ kia; ái 
ấy được tăng trưởng; những thân ưu não tăng trưởng; những tâm ưu não tăng trưởng; những 
thân nhiệt não tăng trưởng; những tâm khổ não tăng trưởng. Vị ấy cảm thọ thân khổ và tâm khổ. 
Này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết như chân tai; này các Tỷ-kheo, không thấy và không 
biết như chân mũi; này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết như chân lưỡi; này các Tỷ-kheo, 
không thấy và không biết như chân thân; này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết như chân ý, 
này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết như chân các pháp; này các Tỷ-kheo, không thấy và 
không biết như chân ÿ thức; này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết như chân ý xúc. Do duyên 
ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc thọ; không thấy và không biết như chân 
cảm thọ áy, Vị ấy ái trước đối với ý, đi trước đổi với ¡ pháp, ái trước đối với ÿ thức, đi trước đối với 
ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ... (như trên)... vị ấy 
cảm thọ thân khổ và tâm khổ. ”* 

Theo dòng chảy mười hai nhân duyên, do vô minh không thấy được Bốn sự thật, nên chúng 
sanh tìm cầu (hành) hý lạc chỗ này chỗ kia, để cho thức có chỗ an trú đưa đến danh sắc được hình 
thành, và sự tái sanh xảy ra, già, bệnh, chết, thất vọng, đau khổ nói tiếp theo: “Này các Tỷ-kheo, 
tham luyễn là không giải thoát. Do tham luyễn sắc, này các Tỷ-kheo, thức có chỗ đứng được an 
trú. Với sắc là sở duyên, với sắc là trú xứ, (thức) hướng tìm hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn 
mạnh. Hay do tham luyễn hành, này các Tỷ-kheo, thức có chân đứng được an trú. Với hành là sở 
duyên, với hành là trú xứ, (thức) hướng tìm hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh. ”“2 

Như vậy tham ái là nguyên nhân của khổ, không chỉ mang lại thất vọng khổ đau, sầu, bị, 
ưu, não... ở trong đời này mà còn là nhân chính đưa đến sự tái sanh, già, bệnh chết trong tương lai: 
“Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp 
dân. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do hoan hỷ tán thưởng, 
chấp thủ và an trú, dục hỷ sanh; và này Punna, Ta nói rằng, từ sự tập khởi của dục hỷ, là sự tập 
khởi của khổ. Này Pumna, có những tiếng do tai nhận thức; có những hương do mũi nhận thức; có 


49 Kinh tương ưng bộ II, Tương ưng nhân duyên, đại Phẩm thứ bảy, kinh 66, trang 194 
*' Kinh trung bộ HI, Kinh sáu xứ, sô 149 
*# Tương ưng bộ kinh III, tương ưng uân, phâm tham luyên 


14 


những vị do lưỡi nhận thức; có những cảm xúc do thân nhận thức; có những pháp do ý nhận 
thức; khả ái, khả hý, khả lạc, khả ý liên hệ đến dục, hấp dân. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ, tán thưởng, 
chấp thủ và an trú trong ấy, thời do hoan hỷ, tán thưởng, chấp thủ và an trú tham đắm, dục hỷ 
sanh; và này Punna. Ta nói rằng, từ sự tập khởi của dục hỷ, là sự tập khởi của khổ. ”® 


3. Diệt Đề hay Sự Thật Về Khô Diệt 

Trước đã trình bày về Sự Thật của Khổ và Nguyên Nhân của Khô, nếu chúng ta đã thấy khổ và 
nguyên nhân của khổ thì sự thật về hết khô chúng ta sẽ thấy rất dễ dàng. Nếu không, chúng ta 
không bao giờ thấy được sự Chấm dứt hoàn toàn khổ đau này. Vì sao? Như một người vô trí 
không biết phân biệt đúng sai, tốt xấu, thật giả... thì chúng ta không thê đối thoại với người đó 
được, không thể chỉ cho người đó rằng những gì ông làm là sai, xâu, không đúng... vì người đó sẽ 
không chấp nhận những gì chúng ta nói, cũng như con cá sẽ không tin bất cứ điều gì con rùa kê về 
thế giới trên cạn. Đối với các bậc thánh, những kẻ phàm phu như chúng ta không khác gì những 
kẻ vô trí ấy, chứa đầy vô minh u tối: “Này Tỷ-kheo, chính là không rõ biết Khổ, không rõ biết Khổ 
tập, không rõ biết Khổ diệt, không rõ biết Con Đường đưa đến Khổ diệt. Này Tỷ-kheo, đấy gọi là 
vô mình. Cho đến như vậy là đi đến vô mình. ”“4 

Căn cứ vào Thánh Đề khô tập, chúng ta thấy rõ nguyên nhân của khô đau chính là ái, vì với 
tâm tham ái thì chúng ta muốn có được tất cả những gì mình thích, rồi muốn năm giữ chúng. Khi 
năm giữ thì những tâm lý sau sẽ khởi lên trong tâm chúng ta như: sợ bị mất, sợ bị cướp, sợ bị chê, 
sợ chỉ trích, nếu là vật có giá trị kinh tế thị trường thì sợ bị mất giá, sợ bị tịch thu.. . nếu chúng 
mất đi thì chúng ta sẽ buồn bã, chán nản, thất vọng, và khổ đau. Nhưng nếu chúng ta không có 
tham ái đối với bắt cứ điều gì, sẽ không muốn nắm giữ, cho nên không có lo lăng sợ hãi, và cũng 
không có gì bị mắt cho nên không có buồn bã chán nản, tâm được an lạc giải thoát Niết bàn ngay 
trong hiện tại. Để hiểu rõ hơn chúng ta hãy lấy ví dụ có một cặp tình nhân yêu nhau say đăm, hay 
cặp vợ chồng đang sống chung thuỷ với nhau, nếu người đàn ông kia thấy người bạn gái của mình 
hay vợ mình đang nói chuyện thân mật hay tình tứ với một người đàn ông khác, ông ấy sẽ rất tức 
giận, bực bội, lo lắng, phiền muộn và khổ đau. Nhưng nếu sau đó họ chia tay nhau hay ly đị TÔI, 
thì người phụ nữ kia có tình tứ với ai, người đàn ông này cũng không ghen tức khổ đau như trước 
nữa. Vậy, rõ ràng tất cả khổ đau trước kia khởi lên nơi người đàn ông hay phụ nữ kia khi thấy 
người bạn đời của mình tình tứ với người khác là do ái, nếu ái diệt là khổ diệt: “Do vậy, này Hiển 
giả Chamna, lời dạy này của Thể Tôn phải được thường trực tác ÿ: Ai có chấp trước là có dao 
động. Ai không chấp trước không có dao động. Không có dao động, thời có khinh an; có khinh an 
thời không có hy cầu (nati); không có hy câu thời không có khứ lai; không có khứ lai thời không 
có tứ sanh; không có tử sanh thời không có đời này, không có đời sau, không có giữa hai đời. Như 
vậy là sự đoạn tận đau khô. 2 2) 

Trong sự thật về khổ, điều hiển nhiên được nói lên là khổ do sự có mặt của sắc thân này. Vì 
sắc thân này được có mặt do sự kết hợp bởi chất rắn, lỏng, khí, và hơi nóng, cho nên mới bị tác 
động bởi môi trường bên ngoải. Nếu không có sắc thân này thì những điều kiện thiên nhiên bên 
ngoài không thể tác động được, dao, kiếm, súng đạn, ruồi muỗi... không thể xúc chạm được. Như 
vậy thì sẽ không có khổ đau bởi sanh, già, bệnh, và chết... “Nếu có các tay, này các Tỷ-kheo, thời 
có thấy lượm lên và đặt xuống. Nếu có chân, thời có thấy đi tới và đi lui. Nếu có tay chân, thời có 
thấy co lại và duỗi ra. Nếu có bụng, thời có thấy đói và khát. 


*3 Trung bộ kinh III, kinh giáo giới Phú lâu na, số 145 
* Kinh tương ưng bộ V, tương ưng sự thật, kinh 11, trang 622 
*® Kinh trung bộ II, Kinh Channa, sô 144 


15 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có mắt và do duyên nhãn xúc, thời khởi lên nội lạc, nội khổ... 
Nếu có ý, do duyên ỷ xúc thời khởi lên nội lạc, nội khổ. 

Nếu không có các tay, này các Tỷ-kheo, thời không có thấy lượm lên và đặt XuỐng. Nếu không có 
chân, thời không có thấy đi tới và đi lui. Nếu không có tay chân, thời không có thấy co lại và duỗiï 
ra. Nếu không có bụng, thời không có thấy đói và khát. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu không có mắt, không có duyên nhãn xúc, thời không khởi lên nội 
lạc, nội khổ... Nếu không có lưỡi, không có duyên thiệt xúc, thời không khỏi lên nội lạc, nội khổ... 
Nếu không có ý, không có duyên ÿ xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội khổ. "5 

Đối với một người phàm phu ham thích ái dục, ưa thích ái dục, luôn muốn mình hiện hữu 
như thế này như thế khác, là ông nảy, bà nọ, khi đọc đoạn trích này chắc chắn không khỏi băn 
khoăn do dự, nghi ngờ, không tin, thậm chí có thể phê phán cho rằng Đạo Phật bi quan, yếm thế, 
chán đời, chủ trương đoạn diệt. Biết được điều này thế nào cũng xảy ra, nên đức Thế Tôn đã ngăn 
ngừa trước cho những người đệ tử có trí sau này khỏi phải lo lắng: “Có 0hể có, này Tỷ-kheo, ở 
đây, này Tỷ-kheo, có người có (1à) kiến như sau: “Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết, tôi 
Sẽ .. còn, thường hằng, thường trú không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi 

“ Người này nghe Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạt trừ tất cả kiến xứ, thiên 
chấp thiên kiến, tuỳ miên, sự tịnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khát ái đưa 
đến l tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Người đó có thể nghĩ như sau: "Chắc chăn ta sẽ bị đoạn diệt, 
chắc chăn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không tôn tại". Người đó sâu muộn, than vấn, khóc 
lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. Này Tỷ-kheo, như vậy là có cái không thực có ở trong có thể gây 
ra lo âu phiên muộn. 

Chu: Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã giải thoát như vậy, thì chư Thiên ở Đề thích Thiên giới, Phạm thiên 
giới, Sanh chủ giới sẽ không tìm được dấu vết của Tỷ-kheo ấy, nếu nghĩ rằng: "Y ở đây, có thức 
của Như Lai". Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, Ta nói ngay ở hiện tại, một Như Lai không thể tìm thấy 
dấu vết". Chư Tỷ-kheo, Ta nói như vậy, thuyết như vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn xuyên tạc Ta 
một cách phi chân, hỗ đồ, hư vọng, không thực: "Sa-môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề 
cao đoạn diệt, huỷ diệt, sự tiêu diệt các hữu tình". Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta không là như vậy, 
Ta không nói như vậy, Ta không như các Sa-môn, Bà-la-môn ấy đã xuyên tạc một cách phi chân, 
hỗ đồ, hư vọng, không thật: "Sa-môn Gotam hủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, huỷ 
diệt, sự tiêu diệt các hữu tình". Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt 
khổ. Chư Tỷ-kheo, nếu ở đây những người khác nhiễc mắng, phỉ báng, làm cho Như Lai tức giận, 
thì này các Tỷ-kheo, ở đây, Như Lai không có sân hận, không có bất mãn, tâm không phẫn nộ. 
Chu: Tỷ-kheo, nếu ở đây, những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì 
này các Tỷ-kheo, ở đây Nhự Lai không có hoan hỷ, sung sướng, Tâm không thích thú. Chư Tỷ- 
kheo, nếu những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bải, cúng dường Như Lai, thì này các Tỷ- 
kheo, ở đây Như Lai suy nghĩ: "Đây là điều xưa kia đã từng biết rõ: ở đây là trách nhiệm Ta phải 
làm „ 47 

Qua nhìn nhận sự thật của khổ nơi thân, chúng ta sẽ thấy được Thánh đề về khô diệt, an lạc 
của Niết Bàn vô dư khi không còn tái sanh nữa, không còn hiện hữu bởi thân ngũ uân này nữa. Vì 
rằng có thân là khổ không có thân là lạc, như ngài Sàriputta trong kinh Tăng chỉ bộ IV, chương 
mười pháp, phẩm song đôi, Lạc và khổ, trang 400 dạy rằng: tái sanh là khổ, không tái sanh là lạc. 
Tuy nhiên, biết được như vậy có thê chúng ta vẫn còn nghi ngờ vì không biết được sự tái sanh do 
đâu? Làm sao để khỏi phải tái sanh? Trong phần Khổ tập ở trên, chúng ta đã tìm hiểu và biết 
chính ái đưa đến tái sanh. Vậy khi ái diệt thì sự tái sanh cũng không còn nữa, an lạc Niết Bàn, đó 


“9 Kinh tương ưng bộ IV, tương ưng sáu xứ, phẩm biên, kinh 236, trang 281-282 
* Kinh trung bộ I, kinh ví dụ con răn, trang 316- 


16 


chính là Thánh đề về khổ diệt: “Và này các Tý-kheo, thể nào là Thánh để về Khổ diệt? Chính là 
sự đoạn diệt, ly tham, không có dư tàn khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp 
trước. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh để về Khổ diệt. "“5 

Trong giáo lý duyên khởi, chúng ta đã trình bày rất rõ về tiến trình tái sanh xảy ra, trong đó 
khi tâm chúng ta do tham ái suy tư tìm cầu (hành) hỷ lạc nơi sắc, thọ, tưởng, hành, hay thức thì 
nghiệp thức có chân đứng và tăng trưởng, đưa đến sự tái sanh và hình thành của danh sắc. Như 
vậy, khi chúng ta không có tham ái thì làm gì có sự tìm cầu hỷ lạc để nghiệp thức lớn mạnh, mà 
ngược lại nghiệp thức sẽ không có chân đứng cho nên sẽ bị đoạn diệt: “Này các Tỷ-kheo, nếu vị 
Tỷ-kheo đoạn tận tham đổi với sắc giới, do tham được đoạn tận, sở duyên được cất đứt, chỗ y chỉ 
của thức không có hiện hữu. Này các Tỷ-kheo, nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với thọ giới... đối 
với tưởng giới... đối với hành giới... Này các Tỷ-kheo, nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham đổi với thức 
giới, do tham được đoạn tận, sở duyên được cất đứt, chỗ y chỉ của thức không có hiện hữu. 
Không có chỗ y chỉ ấy, thức không tăng thịnh, không có hành động, được giải thoát. Do giải thoát 
nên được kiên trú; do kiên trú nên được trì túc; đo trì tục nên không có u não; do không có ưu 
não nên tự mình cảm thấy tịch tịnh hoàn toàn. Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa ”” 

Nói cách khác, do tham ái nên chúng ta muốn nắm giữ, vì năm giữ (thủ) nên chúng ta tạo 
nghiệp mới (hữu), đưa đến sanh, già, bệnh, chết. Ngược lại nếu không có tham ái thì không có 
năm giữ (thủ), vì không muốn nắm giữ nên không tạo ra nghiệp mới (hữu), nên không có sự tái 
sanh: “Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba pháp này họp lại nên có xúc. Do 
duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do ly tham, đoạn diệt ải ấy một cách hoàn toàn 
nên hữu diệt. Do hữu điệt nên sanh diệt. Do sanh điệt nên già chết, sâu, bi, khổ, ưu, não diệt. Đáy 
là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Đây là khổ chấm dứt. "0 

Tóm lại, Thánh đề về khô diệt là sự diệt tận ái, ly tham, đoạn diệt Niết bàn. Đối với người đã 
đạt được ái tận trong đời sông hiện tại không còn tham đắm đối với năm uẫn nữa, “không cảm 
thấy luyễn ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ luy, an trú với tâm 
không có hạn chế, đối với những vật được thấy... được nghe... được cảm giác... được nhận 
thức. "Š'Và trong tương lai không còn bị trói buộc bởi năm uân trở lại, thâm sâu vô lượng, không 
thê đo lường bằng thước hay suy nghĩ bằng tâm: “Cững vậy, này Vaccha, do sắc pháp này, nhờ 
đó mà một người nhận biết Như Lai có thể nhận biết được, sắc pháp ấy đã được Như Lai đoạn 
diệt, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala không được tải sanh, không thể sanh khởi trong 
tương lai. Giải thoát khỏi cái gọi là sắc, này Vaccha, là Như Lai, thâm sâu, vô lượng, khó dò đến 
đáy như đại dương. Khởi lên không có áp dụng, không khởi lên không có áp dụng, khởi lên và 
không khởi lên không có áp dụng, không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. Do 
thọ này, nhờ đó mà một người nhận biết Như Lai có thể nhận biết được, thọ ấy đã được Như Lai 
đoạn diệt, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala không được tái sanh, không thể sanh khởi 
trong tương lai. Giải thoát cái gọi là thọ, này Vaccha, là Như Lai, thâm sâu, vô lượng khó dò đến 
đáy đại dương, khởi lên không có áp dụng, không khởi lên không có áp dụng, khởi lên và không 
khởi lên không có áp dụng, không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. Do tưởng 
này, nhờ đó mà một người nhận biết Như Lai có thể nhận biết được, tưởng ấy đã được Như Lai 
đoạn diệt, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala không được tái sanh, không thể sanh khởi 
trong tương lại. Giải thoát cải gọi là tưởng, này Vaccha, là Như Lai, thâm sáu, vô lượng... (như 


*#Tương ưng bộ kinh V, Tương ưng sự thật, kinh I1, trang 618 

% Kinh tương ưng bộ III, tương ưng uẫn, năm mươi kinh giữa, kinh 53 

3° Kinh tương ưng bộ IV, tương ưng sáu xứ, kinh 106, trang 151; và kinh 113, tr. 159 
3! Kinh trung bộ II, kinh sáu thanh tịnh, trang 162-163 


17 


trên)... không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. Do những hành này nhờ đó mà 
một người nhận biết Nhự Lai có thể nhận biết được, các hành ấy đã được Như Lai đoạn diệt, cất 
đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala không được tải sanh, không thể sanh khởi trong tương 
lại. Giải thoát những cái gọi là hành, này Vaccha, là Như Lai, thâm sâu, vô lượng... (như trên)... 
không khởi lên và không không khởi lên, không có áp dụng. Do thức này, nhờ đó mà một người 
nhận thức Như Lai có thể nhận thức được, cái thức ấy đã được Như Lai đoạn diệt, cắt đứt được 
tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala không được tải sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. 
Giải thoát cái gọi là thức, này Vaccha, là Như Lai, thâm sâu, vô lượng, khó dò đến đáy như đại 
dương, khởi lên không có áp dụng, không khởi lên không có áp dụng, khởi lên và không khởi lên 
không có áp dụng, không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. ””2 


4. Đạo Đề hay Thánh Đề về Con Đường Diệt Khổ 

Chúng ta đã biết Khổ, đã biết Nguyên nhân của khổ, đã thấy được một sự Diệt khổ toàn diện, 
đến đây chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Con đường diệt khổ. Quán xét lại Khổ tập và Khổ diệt, 
chúng ta thấy chính tham ái làm cho chúng ta khổ, tham ái diệt là hết khổ, do đó chắc chắn con 
đường đưa đến khổ diệt là con đường diệt tham ái. Cũng giống. như một bác sĩ chân đoán một 
bệnh nhân bị bệnh đau đầu là do có một cục bứu trong não, và nếu cắt cục bứu đó đi thì hết đau, 
cuối cùng phương pháp điều trị để hết đau đầu là cắt cục bứu đó hay làm bằng cách nào đó cho 
cục bứu đó tiêu đi. Ở đây con đường diệt tham ái nhằm chấm dứt khổ đau đã được đức Phật dạy 
rất rõ, mục đích của chúng ta là phải tìm hiểu nó cho thật kỹ để đi cho đúng. Vậy con đường đó là 
gì? “Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đề về Con Đường đưa đến Khổ diệt? Đây là Thánh 
đạo Tám ngành, tức là chánh trì kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh để về Con Đường 
đưa đến Khổ diệt. "5 
4.1 Chánh Kiến 

Là một người phảm tục, với tâm đầy vô minh u tối, trí tuệ kém cỏi, chúng ta dễ dàng nghe 
theo người khác mà không một chút suy nghĩ liệu họ nói có đúng không, cùng với những tác b/ 
không đúng pháp, khiến tâm của chúng ta ngày càng chấp thủ sâu nặng vào những quan kiến sai 
lầm nhưng không hề biết. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng khăng khăng cho mình là đúng, còn 
những người khác là sai, ngay cả những kẻ giết người diệt chủng kinh hoàng trên thế giới cũng 
hiếm khi nhìn nhận những lỗi lầm về mình. Từ những chấp thủ quan kiến sai lầm đưa chúng ta đến 
những hành động phản bội con người, chăng hạn như những cuộc chiến tranh mang tính Chủ 
nghĩa, tôn giáo, bè phái... Thậm chí cả những quan niệm đúng, nếu chúng ta chấp thủ nó cũng 
biến thành sai, sự phân chia bộ phái trong Phật giáo, và những cuộc âu đả giữa các tông phái Phật 
giáo Nhật Bản trong những thế kỷ vừa qua là những minh chứng. Biết được những nguy cơ bất lợi 
có thê xảy ra cho người học Phật sau này, đức Thế tôn đã dạy rất khéo, ngài chắt lọc những gì cần 
thiết, liên hệ đến giải thoát để dạy cho đệ tử. Có một lần Thế tôn ở Kosambi, tại rừng simsapàả, 
ngài lây tay nhặt lên một ít lá cây rừng rồi hỏi các đệ tử: “này các Tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn, 
một số ít lá simsapà mà ta nắm trong tay, hay lá trong rừng sừmsapà?- Thật là quá í!, bạch Tì hể 
tôn, một ít lá sunsapà mà Thế Tôn nắm trong tay, và thật là quả nhiễu là lá trong rừng simsapà. - 
Cũng vậy, này các Tỷ kheo, thật là quả nhiễu, những gì Ta đã thắng tri mà không nói cho các 
Ông! Thật là qua ít những gì mà Ta đã nói ra. ”Š 


* Kinh trung bộ II, đại kinh AggiVacchagotta, trang 322- 
33 Kinh tương ưng bộ V, tương ưng sự thật, kinh 11, trang 618 
* Kinh tương ưng bộ V, Tương ưng sự thật, kinh 31, trang 636 


18 


Mặc dù những gì ngài nói ra là ít ỏi như vậy, nhưng vẫn có người chấp thủ vào đó nên ngài lại 
dạy thêm một lần nữa với ví dụ học hỏi chánh pháp như người bắt rắn, nếu bắt không trúng chỗ 
thì con rắn có thể quay đầu lại và cắn chết, hay ví pháp như chiếc bè, qua sông, rồi thì bỏ, “ày 
ch Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp như chiếc bè để vượt qua, không phải để năm giữ lấy. Chư Tỷ-kheo, 
các Ông cân hiểu vi dụ cái bè... Chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. ” 

Vì biết được tâm chúng sanh rất dễ chấp thủ nên khi ngài dạy cái gì cũng rõ ràng, dứt khoát, 
không có mơ hồ, phức tạp. Tuy vậy, người sau này không chịu y cứ vào những lời dạy của ngài 
mà tự ý suy diễn theo quan kiến phảm phu của mình, khiến chánh pháp bị mai một đáng tiếc. Nay 
chúng ta phải quay lại những bản Kinh Nguyên thuỷ để tìm hiểu thật sâu ngôn ngữ của ngài, để có 
được chánh kiến đúng nghĩa. Vậy chánh kiến là gì? Ngài định nghĩa rất rõ như vậy: “Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến hữu lậu, thuộc phước bảo, đưa đến quả sanh y? Có bố thí, có cúng 
dường, có tế tự, có quả báo các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, có mẹ, có cha, có các 
loại hoá sanh; ở đời có các vị Sa-môn, Bà-la-môn, chánh hướng, chánh hạnh, sau khi với thượng 
trí tự mình chứng đạt đời này và đời khác lại tuyên bố lên. Như vậy, này các Tỷ-kheo là chánh 
kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chỉ? 
Phàm cái gì, này các Tỷ-kheo, thuộc trí tuệ, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chỉ, chánh kiến, đạo 
chỉ của một vị tu tập Thánh đạo, thành thục trong Thánh đạo, có vô lậu tâm, có Thánh tâm. 
Chánh kiến như vậy, này các Tỷ-kheo, thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thể, thuộc đạo chỉ. ”°5 

Trong hai loại chánh kiến trên, chánh kiến đưa đến quả sanh y thuộc về sơ thiện, chỉ giúp cho 
con người sống có đạo đức, biết kính trên nhường dưới, hợp với đạo lý nhân quả, tạo nên một trật 
tự xã hội ôn định, hoà bình và an lạc một cách tương đối ngay trong hiện tại. Sau khi bỏ báo thân 
này khỏi sanh vào ba đường ác, hưởng năm món dục công đức ở cõi trời hoặc người. Tuy nhiên, 
vần chưa đưa đến giải thoát rốt ráo, ở đời sau nếu vì một nhân duyên nào đó bị lạc vào tà kiến, 
vẫn có thê rơi vào ba ác đạo trở lại. Đối với tất cả chúng ta ngày nay, chúng ta đều có thể có được 
chánh kiến đưa đến quả sanh y này dễ dàng. Nhưng chánh kiến thuộc bậc thánh mới thật sự đáng 
cho chúng ta tìm hiểu nếu muốn giải thoát giác ngộ chấm dứt sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, 
não... 

Người có chánh kiến thuộc về bậc thánh ngay trong đời sông này ít nhất đã là bậc thánh Dự 
lưu, đã có lòng tin pháp tuyệt đối, và chắc chắn sẽ thành tựu diệu pháp này trong thời gian tối đa 
bảy đời nữa. Trong kinh chánh tri kiến số 9, Kinh trung bộ I, ngài Sàriputta đã định nghĩa rất rõ và 
đầy đủ: “Chư Hiện, chánh trí kiến, chánh trí kiến, được gọi là như vậy. Chư Hiển, cho đến như 
thế nào, một Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có trì kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này®... 

Chư Hiển, khi Thánh đệ tử tuệ trì được bắt thiện và tuệ trì được căn bản bắt thiện, tuệ trí 
được thiện và tuệ tri được căn bản thiện, chư Hiền, khi ấy Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có trí 
kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này... Chư Hiên, có thể có. 
Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn, tuệ trì đoạn diệt của 
thức ăn, và tuệ trì con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, chư Hiển khi ấy Thánh đệ tử có 
chánh trì kiến, có trì kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này... 

Chư Hiển, có thể có. Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trí Khổ, tuệ trí Tập khởi của khổ, tuệ 
trì Đoạn diệt của khổ, tuệ trỉ con Đường đưa đến đoạn diệt của khổ, chư Hiên, khi ấy Thánh đệ tử 
có chánh trì kiến, có trì kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu điệu pháp này... 
Chư Hiển, có thể có. Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì già chết, tuệ tri tập khởi của già chết, 


5 Kinh trung bộ I, kinh ví dụ con rắn, số 22 
36 Kinh trung bộ III, đại kinh bôn mươi, trang 237 


19 


tuệ tri đoạn diệt của già chết, tuệ trỉ con đường đưa đến đoạn diệt của già chết, chư Hiên, khi ấy 
Thánh đệ tử có chánh trí kiến... (như trên)... và thành tựu diệu pháp này... Chư Hiển, có thể có. 
Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri sanh, tệ tri tập khởi của sanh, tuệ trì đoạn diệt của sanh, 
tuệ trị con đường đưa đến đoạn diệt của sanh, chư Hiển, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh trí kiến... 
(như trên)... và thành tựu diệu pháp này... Chư Hiển, có thể có. Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử 
tuệ trì hữu, tuệ trì tập khởi của hữu, tuệ trì đoạn diệt của hữu, tuệ trì con đường đưa đến đoạn 
diệt của hữu, chư Hiền, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh trì kiến... và thành tựu diệu pháp này... 
Chư Hiển, có thể có. Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri tập khởi của thủ, tuệ trì đoạn điệt của 
thủ, tuệ trỉ con đường đưa đến đoạn diệt của thủ, khi ấy Thánh đệ tử có Chánh Trì kiến... và thành 
tựu điệu pháp này... Chư Hiển, có thể có. Chư Hiển khi nào Thánh đệ tử tuệ trì ái, tuệ trí tập khởi 
của ải, tuệ trì đoạn diệt của ải, tuệ trì con đường đưa đến đoạn diệt của ái, khi ấy Thánh đệ tử có 
Chánh Tri kiến... và thành tựu diệu pháp này... Chư Hiên, có thể có. Chư Hiển, khi nào Thánh đệ 
tử tuệ tri thọ, tuệ trì tập khởi của thọ, tuệ trì đoạn diệt của thọ, tuệ trì con đường đưa đến đoạn 
diệt của thọ, khi ấy Thánh đệ tử có chánh trì kiến và thành tựu diệu pháp này... Chư Hiên, có thể 
có. Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri xúc, tuệ tri tập khởi của xúc, tuệ trì đoạn diệt của xúc, 
tuệ trì con đường đưa đến đoạn diệt của xúc, khi ấy Thánh đệ tử có chánh trì kiến và thành tựu 
diệu pháp này. Chư Hiển, có thể có. Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì su nhập, tuệ tri 
tập khởi của sáu nhập, tuệ trì đoạn điệt của sảu nhập, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của 
sảu nhập, khi ấy Thánh đệ tử có chánh trì kiến... và thành tựu diệu pháp này... Chư Hiển, có thể 
có. Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì danh sắc, tuệ trì tập khởi của danh sắc, tuệ trị đoạn diệt 
của danh sắc, tuệ trỉ con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc, khi ấy Thánh đệ tử có chánh trí 
kiến... và thành tựu diệu pháp này... Chư Hiển, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri 
thức, tuệ trì tập khởi của thức, tuệ tri đoạn diệt của thức, tuệ trì con đường đưa đến đoạn diệt của 
thức, khi ấy Thánh đệ tử có chánh trì kiến... và thành tựu diệu pháp này... Chư Hiển, có thể có. 
Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì hành, tuệ tri tập khởi của hành, tuệ trì đoạn điệt của hành, 
tuệ trì con đường đưa đến đoạn diệt của hành, khi ấy Thánh đệ tử có chánh trì kiến... và thành tựu 
diệu pháp này... Chư Hiển, có thể có. Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì vô mình, tuệ trí tập 
khởi của vô mình, tuệ trì đoạn điệt của vô mình, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của vô mình, 
khi ấy, Thánh đệ tử có chánh trì kiến... (như trên)... và thành tựu diệu pháp này... Chư Hiên, có 
thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì lậu hoặc, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc, tuệ tri đoạn 
diệt của lậu hoặc, tuệ trì con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc. Chư Hiền, khi ấy Thánh đệ 
tử có chánh trì kiến, có trì kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đổi và thành tựu điệu pháp 
này... ” 

Như vậy qua bài kinh này ngài Sàriputta đã định nghĩa đây đủ về chánh kiến, không còn gì để 
chúng ta nói thêm nữa. Mặc dù nó gôm có trên mười cách để có chánh kiến, nó chỉ nằm gọn trong 
giáo lý Duyên Khởi và Tứ Diệu Đề. Do đó nếu chúng ta thông hiểu được hai giáo lý căn bản này 
là chúng ta đã có được chánh kiến. 

4.2 Chánh Tư Duy 

Tiếp theo sau chánh kiến là chánh tư duy. Thông thường chúng ta tư duy theo bản năng xưa 
này của mình, tức là tư duy những gì đến với chúng ta từ môi trường bên ngoài, như khi gặp 
người bị nạn chúng ta có thê tư duy làm cách nào để giúp đỡ người đó, nhưng nêu chúng ta gặp 
cơn túng thiếu chúng ta sẽ tư duy về tiền bạc, tư duy vê kinh tế... nếu một người với lòng tham lớn 
nhưng thiếu thốn vê đạo đức sẽ thường tư duy vê những thủ đoạn làm sao để có tiền, nếu một 
người với tâm sân nỗi bật có thói quen tư duy chuyện không ưng ý, nếu người với tâm hại, chỉ tư 
duy làm sao đề làm tồn thương kẻ khác. Đó là những tư duy theo bản năng và thông thường chúng 
làm tăng trưởng tham, sân, si, chấp ngã... vì vậy chúng là tà tư duy. 


20 


Ngược lại với tà tư duy là chánh tư duy, tức là tư duy để xa lìa tham, xa lìa sân, xa lìa si... “Vờ 
này các Tỷ-kheo, thể nào là chánh tư duy? Này các Tỷ-kheo, chính là xuất ly tư duy, vô sân tư 
duy, vô hại tư duy. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh tư duy.”®7 

Khi nói tư duy như vậy, có thê có những người vẫn chưa hiểu tư duy làm sao đề ly tham, sân, 
hại... vì vậy đức Phật dạy hãy tư duy về vô thường, khổ, vô ngã, tư duy về chết, tư duy về duyên 
khởi, “Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử khéo chân chánh tr duy định lý duyên 
khởi: "Do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này sanh, cái kia sanh. Do cái này không có mặt, 
cái kia không có mặt. Do cải này diệt, cái kia diệt". Vĩ như do duyên vô mình, các hành sanh khởi. 
Do duyên hành, thức sanh khởi... Như vậy là toàn bộ khổ uấn này tập khởi. 

Do đoạn diệt, ly tham vô mình một cách hoàn toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt... 
(như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn điệt. ”®Š Hay tư duy về tứ đê... “Khi các Ông 
suy tâm, này các Tỷ-kheo, các Ông hãy suy tâm: "Đây là khổ"... hãy suy tâm: "Đây là Khổ tập"... 
hãy suy tâm: "Đây là Khổ diệt"... hãy suy tâm: "Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt". Vì sao? 
Các suy tâm ấy, này các Tỷ-kheo, liên hệ đến mục đích, chúng là căn bản cho Phạm hạnh, chúng 
đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, này các Tỷ- 
kheo, một cô găng cần phải làm để rõ biết: "Đây là Khổ"... Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 
"Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt". ”°9 Tắt cả tư duy như vậy gọi là chánh tư duy. 

4.3 Chánh Ngữ 

Đi theo sau Chánh tư duy là Chánh ngữ, lời nói đúng pháp. Thông thường, người có chánh tư 
duy sẽ có chánh ngữ, vì trước khi phát ra lời nói tất cả đều phải suy nghĩ. Nếu người có tà tư duy 
như suy nghĩ về hại người, sẽ dùng những lời nói độc ác, lời nói đâm thọc, nếu suy nghĩ cách để 
chiếm đoạt tài sản của người khác thì sẽ nói láo, nói lời thêu dệt, hay nói lời phù phiếm. Đó là 
những lời nói không đúng chánh pháp, đi theo sau những suy nghĩ bất thiện. Ngược lại là chánh 
ngữ, lời nói chân thật, lời nói ái ngữ, lời nói đem đến an lạc hạnh phúc cho mình và cho người: 
“Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh ngữ? Này các Tỷ-kheo, chính là từ bỏ nói láo, từ bỏ nói 
hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh ngữ. `50 
4.4 Chánh Nohiệp 

Nghiệp ở đây là hành động, việc làm, thuộc về thân, và chánh nghiệp nghĩa là việc làm hay 
hành động đúng pháp, những hành động không làm tốn thường các loài hữu tình, không làm đau 
khổ người khác, những hành động đem đến lợi mình lợi người, đem đến an lạc cho các loài hữu 
tình... “Này chư Hiển, thể nào là chánh nghiệp ? Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm cấp, 
tự chế không tà dâm. Này chư Hiển, như vậy goi là chánh nghiệp. ” 51 
4.5 Chánh Mạng 

Sống trong cuộc đời này ai cũng cần một nghề để tự nuôi thân, tuy nhiên nếu người có trí thì 
biết chọn cho mình một nghê, có thể tự lo cho mình và già đình mà không làm hại người khác và 
các loài hữu tình trực tiếp hay gián tiếp, sẽ không làm những nghề như giết mỗ gia súc, nghề nấu 
rượu, bán đao kiếm, xem bói tướng... đối với người xuất gia cầu đạo giải thoát, chỉ nuôi sông bằng 
bình bát xin ăn là đúng pháp nhất. Như vậy chánh mạng là nghề nuôi sống đúng chánh pháp: 
“Này chư Hiên, thể nào là chánh mạng? Này chư Hiên, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh 
sống bằng chánh mạng. Này chư Hiển, như vậy gọi là chánh mạng. 52 


"7 Kinh tương ưng bộ V, tương ưng đạo, kinh 8, trang 20 

58 Kinh tương ưng bộ II, đại phẩm thứ 7, kinh 61, trang 190 

59 Kinh tương ưng bộ V, tương ưng sự thật, phẩm định, kinh 7, trang 607 
60 Jbid, tương ưng đạo, kinh 8, trang 20 

6! Kinh trung bộ IHII, kinh phân biêt sự thật, trang 564 

® [bid, tương ưng đạo, kinh 8 


21 


4.6 Chánh Tỉnh Tấn 

Vì nuôi sống thân mạng mình vả gia đình cũng như quyến thuộc, để có được địa vị danh 
vọng, nhà cửa tiền bạc phong phú, nên ai cũng phải nỗ lực phân đấu trong việc làm và công tác xã 
hội. Tuy nhiên, trong những cô găng đó nếu có những việc làm ảnh hưởng không tốt đến lợi ích 
của người khác, làm tổn thương người khác, làm tăng trưởng lòng tham, sân, si, và chấp thủ ngã 
mạn, thì những có gắng như vậy không được gọi là chánh tinh tấn hay nỗ lực đúng pháp, vì chúng 
làm tăng trưởng tâm bất thiện. Vậy chánh tinh tấn là gì? “Này chư Hiển, và thể nào là chánh tỉnh 
tấn? Này chư Hiên, ở đây Tỷ-kheo, đổi với các ác, bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ỷ muốn 
không cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với cải ác, bất thiện pháp đã 
sanh, khởi lên ý muốn trừ diệt; vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chỉ. Đối với các thiện pháp 
chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối 
với các thiện pháp đã sanh khỏi, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến 
cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn; vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chỉ. Này chư Hiền, 
như vậy gọi là chánh tỉnh tấn. "53 
4.7 Chánh Niêm 

Cũng như tư duy, niệm thuộc về hành động của ý, và thông thường nó hoạt động theo bản 
năng, bị thúc đây bởi tham ái, như nhớ về những hình bóng đẹp, lời nói êm tai, mùi thơm, vị ngọt, 
thân xúc chạm mềm mại...những nhớ nghĩ như vậy gọi là tà Niệm, vì chúng làm tăng trưởng tham 
dục, sân hận, và vô minh. Do đó, niệm có nghĩa là nhớ, nghĩ, biết... và chánh niệm có nghĩa là nhớ 
nghĩ những điều thiện như nhớ nghĩ về Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí... Đặc biệt khi nói đến chánh 
niệm đức Phật thường đề cập đến bốn niệm xứ: “Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chánh 
niệm? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời... quản thọ trên các thọ... quản tâm trên tâm... quản pháp trên các 
pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo chánh niệm. 5“ 
4.6 Chánh Định 

Từ chánh niệm ta sẽ có chánh định, từ tà niệm ta sẽ có tà định, vì vậy định là gì? Định là sự 
nhất tâm, sự trú tâm một chỗ. Chánh định được Phật định nghĩa như sau: “Nây chư Hiển, thế nào 
là chánh định ? Này chư Hiên, ở đây, Tỷ-kheo ly dục, ly ác bắt thiện pháp, chứng và trú Tì hiển thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm, với tứ. (Vị Tỷ- -kheo ấy) diệt tâm, diệt tứ, chứng 
và trú Thiên thứ hai, một trạng thải hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm, 
(Tỷ-kheo) ly hỷ trủ xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Ti hiển thứ ba (Tỷ-kheo ấy) xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này chư Hiển, như vậy gọi 
là chánh định. "9 

Trong tám chi phần của Bát thánh đạo này, chánh kiến đi hàng đầu, vì từ chánh kiến ta sẽ có 
chánh tư duy cho đến chánh định. Và ngược lại với tà kiến chúng ta sẽ có tà tư duy cho đến tà 
định. “Ở đây, này các Tỷ-kheo chánh kiến đi hàng đấu. Và thế nào, này Tỷ-kheo, chánh kiến đi 
hàng đâu? Chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, do chánh kiến, được khởi lên. Chánh ngữ do chánh tư 
duy được khởi lên. Chánh nghiệp do chánh ngữ được khởi lên. Chánh mạng do chánh nghiệp 
được khởi lên. Chánh tỉnh tấn do chánh mạng được khởi lên. Chánh niệm do chánh tỉnh tấn được 
khởi lên. Chánh định do chảnh niệm được khởi lên. Chánh trí do chánh định được khởi lên. 


63 Kinh trung bộ IHII, kinh phân biệt sự thật, trang 564 

5 Tương ưng bộ kinh V, tương ưng niệm xứ, kinh 2, trang 221 

Xem thêm cho thật kỹ Kinh đại niệm xứ, Kinh trường bộ II; Kinh niệm xứ, Kinh trung bộ I; Kinh Nhập tức xuất tức niệm và kinh thân 
hành niệm, kinh trung bộ IH 

65 Kinh trung bộ II, kinh phân biệt sự thật, trang 564 


2/8 


Chánh giải thoát do chánh trí được khởi lên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đạo lộ của vị hữu học 
gốm có tám chỉ phần và đạo lộ của vị A-la-hán, gôm có mười chỉ phần. "56 

Cũng giống như một đàn trâu, nếu con trâu đầu đàn đi sai thì kéo theo cả bẩy trâu theo sau bị 
lạc. Với người có tà kiến sẽ làm cho sanh khởi và tăng trưởng các điều ác bất thiện pháp từ thân, 
miệng, và ý. Ngược lại, với người có chánh kiến sẽ là nhân làm sanh khởi và lớn mạnh đi đến 
sung mãn tất cả thiện pháp ở người đó : “Đối với người có tà kiến, này các Tỷ-kheo, phàm mọi 
thán hành hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo tà kiến, phảm mọi khẩu hành... phảm 
mọi ý hành hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo tà kiến, phảm có tự tâm sở nào, phàm 
có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào, và phàm có các hành nào, tất cả pháp ấy đưa đến 
không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, đưa đến bắt hạnh, đau khổ. Vì cớ sao? Vì tánh ác của 
kiến. Này các Tỷ-kheo. Ví như, này các Tỷ-kheo, hội giống cây nimba, hay hột giống cây KosàtaRi 
(một loại cây leo), hay hột giống cây mướp đẳng, được gieo vào đất ướt. Phàm vị gì nó lấy lên từ 
đất, phàm vị gì nó lấy lên từ nước, tất Cả Vị ấy đêu đưa đến tánh đắng, tánh cay, tánh không lạc 
của nó. Vì cớ sao? Vì tánh ác của hột giống, này các Tỷ-kheo. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với 
người có tà kiến, này các Tỷ }-kheo, phàm mọi thân hành... Vì tánh ác của kiến, này các Tỷ-kheo. 
Đối với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, phàm mọi thân hành hoàn toàn được thực hiện, 
được chấp nhận theo chánh kiến, phàm mọi khẩu hành... phàm mọi ý hành hoàn toàn được thực 
hiện, được chấp nhận theo chánh kiến, phàm có tự tâm sở nào, phàm có quyết định nào, phàm có 
ước nguyện nào, và phàm có các hành nào, tất cả pháp ấy đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ÿ, đưa 
đến hạnh phúc, an lạc. Vì cớ sao ? Vì tánh hiện thiện của kiến, này các Tỷ-kheo. Ví như, này các 
Tỷ-kheo, hột giống cây mía, hay hột giống cây lúa, hay hội giống cây nho được gieo vào đất tới. 
Phàm vị gì nó lấy lên từ đất, phàm vị gì nó lấy lên từ nước, tất cả vị ấy đêu đưa đến tảnh ngọi, 
thích ÿ, tánh ngon ngọt của nó. Vì cớ sao? Vì tảnh hiển thiện của hột giống. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, đối với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, phàm mọi thân hành... Vì tánh hiển thiện 
của kiến, này các Tỷ-kheo. '57 

Trong một đất nước nếu người lãnh đạo thông minh, biết đưa ra những chính sách hợp lý sẽ 
đưa đất nước đi lên, muôn dân no ấm, trăm họ được nhờ. Ngược lại nếu người lãnh đạo vô trí, 
không biết cách lèo lái “con tàu” đất nước, đưa ra những chính sách phi khoa học, thiếu tính đột 
phá sẽ làm cho đất nước ngày càng khốn khó, đói nghèo, nhân dân sẽ rơi vào cảnh lầm than. Cũng 
vậy một người có chánh kiến sẽ đem lại an lạc và lợi ích cho nhiều người, còn một người có tà 
kiến ngược lại sẽ đem đến đau khổ và bất hạnh cho nhiều người: “Có một người, này các Tỷ- 
kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bắt lợi cho 
ña số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài Người. Một người ấy là ai? Người có tà 
kiến, người có điên đảo kiến. Người ấy làm cho đông người xa lìa diệu pháp, an trú phi pháp. 
Chính một người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại bất hạnh cho đa 
số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài Người. 
Có một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại hạnh phúc cho đa SỐ, an 
lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa đến hạnh phúc, an lạc cho chự Thiên và loài Người. Một 
người ấy là ai? Người có chánh kiến, người không có điên đảo kiến. Người ấy làm cho đông 
người xa lìa phi pháp, an trú diệu pháp. Chính một người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở 
đời, sự xuất hiện đưa đến hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa đến hạnh 
phúc, an lạc cho chư Thiên và loài Người. "53 


%6 Kinh trung bộ II, Đại kinh bốn mươi, trang 237 
®7 Kinh tăng chỉ bộ I, Phâm chủng tử, kinh 3 14, trang 66-70 
68 Kinh tăng chi bộ I, Phâm Makkali, kinh 316, trang 71 


23 


Tuy Chánh kiến được xem như là dẫn đầu trong Bát thánh đạo, nhưng chánh kiến không tự có 
mà phải nhờ vào sự giữ giới thanh tịnh cùng với việc thực hành Chánh niệm tức là tu tập Tứ niệm 
xứ mới có, vì Chánh kiến là thấy Bồn thánh để và muốn vậy hành giả phải thực hành quán chiếu 
Bốn thánh đé, niệm Pháp trong Bốn niệm xứ: “Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị ấy sống quán pháp 
trên các pháp đối với Bốn Thánh đề. Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên 
các pháp đối với Bồn Thánh để? Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: "Đây là Khổ"; 
như thát tuệ tri: "Đáy là Khổ tập”; như thật tuệ tri: "Đây là Khổ diệt"; như thật tuệ tri: "Đây là 
Con đường đưa đến Khổ điệt"”52. Tu tập quán chiêu như vậy cũng chính là Chánh tư duy. Vì vậy, 
Bát thánh đạo gồm có tám chi phần nhưng về phương pháp thực tập thì chủ yếu là Tứ niệm xứ, 
cho nên có khi đức Phật nói Tứ niệm xứ là con đường duy nhất đưa đến giải thoát khổ sanh tử 
luân hồi: “Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt 
khỏi sâu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý chứng ngộ Niết bàn. Đó là Bốn niệm xứ. ””0 

Hơn nữa, muốn giữ giới thanh tịnh hành giả cũng phải biết làm chủ tâm mình ở một mức độ 
nhất định, và điều này cũng phải nhờ đến chánh niệm, vì vậy cho nên đức Phật cũng dạy: “Sớí 
sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm Sâÿ THỢU tef, rượu náu.. - Này các 
Tỷ-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu học tập này, Bồn niệm xứ cần phải tu tập. ””! Như 
vậy rõ ràng phải tu tập chánh niệm mới thành tựu được giới tức là Chánh ngữ, Chánh nghiệp, và 
Chánh mạng. Ngoài ra phải tu tập Bốn niệm xứ để đoạn trừ các dục và kiết sử cho đến thành tựu 
chánh giác: “Này các T/-kheo, để đoạn tận năm triển cải này, Bồn niệm xứ cần phải tu tập... Này 
các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm dục trưởng dưỡng này, Bốn niệm xử này phải tu tập... Này các Tỷ- 
kheo, để đoạn tận năm thủ uẩn này, Bốn niệm xứ cân phải tu tập... Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận 
năm hạ phần kiết sử này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập... Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm sanh 
thú này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập... Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm xan tham nây, Bốn 
niệm xứ cần phải tu tập... Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, Bốn niệm 
xứ nàyicân phải tu tập... Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm tâm hoang vu này... Bốn niệm xứ cần 
phải t tập... "7? 

Do những tính chất quan trọng của Pháp Tứ niệm xứ này, cho nên khi nói đến việc tự mình tu 
tập, tự mình hành trì, tự mình thắp đuốc lên mà đi cũng chỉ là thực hành theo còn đường Tứ niệm 
xứ: “Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa 
chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm 
chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Này Ananda, thể nào là vị Tỷ-kheo hãy tự mình là 
ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng 
Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. 

Này Ananda, ở đời, vị Tỷ-kheo, đối với thân quán thân, tỉnh tấn, tính giác, chảnh niệm, nhiếp 
phục mọi tham ải, ưu bì trên đời; đối với các cảm thọ... đối với tâm... đối với các pháp, quán 
pháp, tỉnh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bỉ trên đời. Này Ananda, như 
vậy vị Tỷ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương 
tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không 
nương tựa một gì khác. Này Ananda, những ai sau khi Ta điệt độ, tự mình là ngọn đèn cho 
chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm 
ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác, những vị 


59 Kinh trường bộ II, Kinh đại niệm xứ, 22; kinh trung bộ I. Kinh niệm xứ, số 10 

70 Kinh trường bộ II, Kinh đại niệm xứ, số 22; Kinh trung bộ I, kinh niệm xứ, số 10 
7! Kinh tăng chỉ bộ IV, phẩm niệm xứ, kinh 63, trang 225-231 

72 Ibid, kinh 64-72 


24 


ấy, Này Ananda là những vị tối thượng trong hàng Tỷ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học 
hỏi. "3 

Nếu ai có kiến thức rộng một chút, với trí tuệ quán sát và tu tập Bốn niệm xứ này, và so sánh 
với những văn minh khoa học của nhân loại chúng ta sẽ thấy được giá trị sâu xa khó thấy của 
pháp môn này. Ví dụ trong kinh Tứ niệm xứ phương pháp tu tập chánh niệm tỉnh giác, đức Phật 
dạy chúng ta phải chú tâm lên tất cả hành động đi, đứng, nằm, ngồi của mình: “Lại nữa, này các 
Tỷ kheo, Tỷ kheo đi, tuệ tri: "Tôi đi"; hay đứng, tuệ trí: "Tôi đứng"; hay ngồi, tuệ tri: "Tôi ngôi"; 
hay nằm, tuệ tri: "Tôi nằm". Thân thể được sử dụng như thể nào, vị ấy biết thân như thể ấy. "” 
Đây là phương pháp phát triển khả năng hữu thức của con người, cái mà chỉ có loài người trở lên 
mới làm được, đây là một điểm phát triển của con người so với con vật. Về vấn đề này, một nhà 
Phân tâm học người Áo, ông Sigmund Freud (1856-1939) tuyên bố rằng con người đa số sống 
trong vô thức và sống hữu thức thì rất là ít ỏi. Đó là thực tế đối với con người chưa được giác ngộ, 
vẫn còn bị vô minh (sống trong vô thức) che lấp và trói buộc bởi thói quen (nghiệp), nên nhiều lúc 
cả ngày chúng ta làm việc nhưng không biết mình đã làm gì, cầm chìa khóa trên tay nhưng lại đi 
tìm chìa khóa, hay nhiều lúc đi ra đến nơi làm việc rồi mới nhớ ra không biết mình khóa cửa nhà 
hay chưa... Đó là những biểu hiện của vô thức, bị điều khiển bởi bản năng từ vô lượng kiếp về 
trước. Tuy nhiên, đối với bậc giác ngộ như đức Thế Tôn thì ngài luôn luôn sống trong hữu thức: 
“Khi Tôn giả Gotama đi, Ngài bước chân mặt trước, không đặt chân xuống quả xa, không rút 
chân lên quá gắn, không bước quá mau, không bước quá chậm, khi đi đầu gối không va chạm đâu 
gối, khi đi mắt cả không va chạm mắt cá, Ngài ải không co bắp về lên, không duỗi bắp về XHỐNG, 
không đưa bắp về vào trong, không đưa bắp về ra ngoài. Khi đi Tôn giả Gotama chỉ di động phân 
thân ở dưới, và không đi, dùng toàn thân lực. Khi ngó quanh, Tôn giả Œotama ngó quanh với toàn 
thân. Khi đi không có ngưỡng mặt lên, không cúi mặt xuống, không có ngó quanh, và chỉ ngó 
xuống khoảng một tâm (yugamatam, bê dài một cải cày). Xa hơn, trì kiến được mở rộng 
(anavatam: không bị che đậy). Khi đi vào nhà, (Tôn giả Gotama) không ngửa thân về Ề phía sau, 
không cúi thân về phía trước, không đưa thân về phía trong, không đưa thân về Š phía ngoài; vị ấy 
quay lưng không quá xa ghê ngôi, không quả gắn ghế ngôi; ngôi trên ghế, không nắm chặt thành 
ghế, không gieo thân ngôi xuông ghế. Khi ngôi trong nhà. Ngài không rung tay, không rung chân, 
không ngôi tréo đâu gối với nhau, tréo mắt cá với nhau, không ngôi tay chống cằm. Khi ngôi 
trong nhà, không có sợ hãi, không có run rấy, không có dao động, không có hoảng hối. Như vậy 
Tôn giả Gotama ngồi, không sợ hãi, không run sợ, không dao động, không hoảng hốt, lông tóc 
không dựng ngược, Thiên tịnh độc cư... "7? 

Vì ngài đã tu tập để phát triển hoàn thiện khả năng hữu thức như vậy, cho nên ngài đã dạy lại 
cho chúng ta thực hành theo qua bài kinh Tứ niệm xứ. Có một lần tôn giả Sảriputta sau khi nghe 
Thế Tôn giảng pháp môn Tứ niệm xứ này, ngài liền khởi lên niềm hoan hỷ vô tận và tán thán đức 
Thế tôn với một lời tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng: “Bạch Thể Tôn, con tin trởng Thể Tôn đến 
nổi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại không thể có một Sa-môn, một Bà- 
la-môn nào có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thể Tôn về phương diện chảnh giác. "75 

Một điều quan trọng nữa là không phải phảm phu như chúng ta mới tu tập Bồn niệm xứ, mà 
tất cả chư Phật khi đã thành tựu chánh đăng giác và còn ở đời điều phải an trú trong bón niệm xứ 
này: “Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết truyền thông về chánh pháp. Bạch Thế Tôn, tất cả các vị 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác trong quá khứ, tất cả vị Thế Tôn này đã diệt trừ Năm Triển cải, 


73 Kinh trường bộ I, kinh đại bát niết bàn, Phần II, số 12, Số 26 trang 584 
74 Tbid, 

75 Kinh trung bộ II, Kinh Brahmayu, số 91 

7 Kinh ương ưng bộ, tương ưng niệm xứ, kinh 12, trang 248 


SáS) 


những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, đã chân chánh tu tập 
Bảy Giác chỉ, đã chứng được Vô thượng Chánh Đẳng Giác. Bạch Thể Tôn, tất cả các vị A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác trong tương lai, tất cả Thể Tôn này đã diệt trừ Năm Triển cải, những nhiễm 
tâm khiến cho trí tuệ yếu ót, đã an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, đã chân chánh tu tập Bảy Giác chỉ, 
đã chứng được Vô thượng Chánh Đẳng Giác. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiện tại đã diệt trừ Năm 
Triển Cái, những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yết ớt, đã an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, đã chân 
chánh tu tập Bảy Giác chỉ, đã chứng được Vô thượng Chánh Đăng Giác. "77 
Như vậy, Pháp Tứ niệm xứ này là phương pháp thực tập rõ ràng, không chỉ là phương pháp tu 
tập để thành tựu chánh định, cũng giúp thành tựu tất cả chi phần khác của Bát thánh đạo, đưa đến 
giác ngộ giải thoát. Cho nên thay vì nói Bát thánh đạo là con đường duy nhất, có khi đức Phật 
cũng nói Tứ niệm xứ là con đường duy nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt thoát sầu 
bi, chấm dứt khô đau, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ Niết bàn: 
“Thấy con đường độc nhất, ˆ Chính với con đường này, 


Đưa đến đoạn lận sanh. Trước đã từng vượt qua, 
Bác lần mân chúng sanh, Tương lai sẽ vượt qua, 
Biết được con đường ây. Nay vượt khỏi bộc lưu. ” 73 


Tóm lại, Bát thánh đạo được đức Thế Tôn tuyên bồ là con đường duy nhất đưa đến giải thoát 
giác ngộ, nó là truyền thống cao thượng của ba đời chư Phật, nếu ai tu tập đúng theo con đường 
nảy dù muốn hay không cũng được giải thoát. “Này Ananda, nay thế nào là truyền thông tốt đẹp 
được Ta thiết lập, và truyền thống ấy đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, 
giác ngộ, Niễt-bàn? Chính là Thánh đạo Tảm ngành này, tức là Chánh trí kiến, Chánh tư duy, 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tính tấn, Chánh niệm, Chánh định. ””? Cũng 
giống như một người lấy dầu ăn nếu họ chọn đúng loại đậu có dầu và làm đúng cách thì dù họ 
không muốn có dầu thì dầu cũng tự có: “này Bhumja những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 
chánh kiến... có chánh định. Nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị; 
nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện, nếu họ không có và không 
không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này Bhuma, đây là 
phương pháp có thể đạt được quả vị. ”50 

Có một điều đáng chú ý ở đây là chỉ có Bát thánh đạo mới đưa lại những quả Thánh như Tu 
đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, và A la hán. Và một điều quan trọng nữa chúng ta phải nhớ là: 
bốn quả thánh là những quả vị duy chỉ có trong đạo Phật, ngoài những quả này không còn quả vị 
nảo khác nữa, vì ngoài Bốn thánh đế và ba mươi bảy phẩm trợ đạo ra không còn thiện pháp nảo 
cao hơn nữa để đưa đến những quả vị cao hơn, và chính đức Thế Tôn cũng chỉ là A la hán nhưng 
là A la hán chánh đẳng giác, vị đã thành tựu tất cả thiện pháp đó và chỉ lại cho người khác: “Này 
Subhadda, trong pháp luật nào không có Bát Thánh đạo, thời ở đây không có (đệ nhất Sa-môn, ở 
đáy cũng không có đệ nhị Sa-môn, cũng không có đệ tam Sa-môn, cũng không có đệ tứ Sa-mÔH. 
Này Subhadda trong pháp luật nào có Bát Thánh đạo thời ở đây có (đệ nhất) Sa-môn, cũng có đệ 
nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa-môn. Này Subhadda, chính trong 
pháp luật này có Bát Thánh Đạo, thời này Subhadda, ở đây có đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng có đệ 
nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, cũng có đệ tứ Sa-môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đếu 


7? Kinh trường bộ I, kinh đại bát niết bàn, số 17, phần L, trang 558 
78 Kinh ương ưng bộ, tương ưng niệm xứ, kinh 18, trang 263 

” Kinh trung bộ II, Kinh Makhadeva, trang 546-547 

89 Kinh trung bộ II, Kinh phù di, trang 360 


26 


không có những Sa-môn. Này Subhadda, nếu những vị Tỷ-kheo này sống chân chánh, thời đời này 
không văng những vị A-la-hán. ”®! 


HII. Phương Pháp Quán Chiếu 


Quán chiếu hay thiền quán là cách tư duy hay suy tưởng về các pháp hữu vi trên bình diện sự thật 
chân đế: vô thường, khổ, vô ngã, duyên sinh... nhăm đưa đến sự buông xã. Tuy nhiên, nhiều ý 
kiến cho răng chỉ khi nào chúng ta có định sâu mới có thể thiền quán và thấy được các tính chất 
đó. Sự thật, có nhiều vị định sâu như: Alara Kalama, Uddaka Ramaputta... hay chư thiên cõi trời 
sắc giớiŠ? vẫn không thấy rõ được vô thường, cho nên khi đức Phật xuất thế, thuyết pháp, chỉ bày 
sự sanh diệt của các pháp, cũng giống như tiếng rồng con sư tử khiến chư thiên sống lâu đều 
hoảng sợ: “này các Tỷ-kheo, khi Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn, vị ấy thuyết pháp: “Đây là thân, đây là thân tập khởi, đây là thân đoạn diệt, đây là 
con đường đưa đến thân diệt”. Này các Tỷ-kheo, có chư Thiên tuổi thọ dài, có dung sắc, hưởng 
lạc nhiêu, đã sống lâu trong các lâu đài to lớn. Các chư Thiên này, sau khi nghe Như Lai thuyết 
pháp, phân lớn họ trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm, họ nghĩ: “Chúng ta là vô thường, này chư 
Tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường còn. Chúng la là không thường hằng, này chư 
Tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường hằng. Chúng ta là không thường trú, này chư 
Tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thưởng trú. Này chư Tôn giả, chúng ta là vô thường, 
không thường hằng, không thường trú, bị thâu nhiếp trong một thân này ”°3. 

Các tính chất vô thường, khổ, vô ngã, duyên sinh...của sự vật hiện tượng trong thế gian, luôn xây 
ra quanh ta nhưng chúng ta không để ý, do đó tâm vẫn bị tham đắm, không thể buông xã. Nếu 
chúng ta để ÿ một chút và tác ý đúng, nhiều lần, vẫn có thể đưa đến ly tham: “Jj ấy như lý tác ý: 
“Đây là khổ”, như lỷ tác ý: “Đây là khổ tập”, như lý tác ý: “Đáy là khổ diệt”, như lÿ tác ý. “Đây 
là con đường đủ? đến khổ diệt”. Nhờ vị ây tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt: thân kiến, nghỉ, 
giới cắm thủ. Này các Tỷ-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do trì kiến được đoạn 
trừ”» 

Bên cạnh tư duy hay như Mại tác ý, thiền quán thường được gắn liền với tưởng, như tưởng bắt tịnh, 
tưởng vô thường, tưởng khô,...: “Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sông fty quán khổ trong 
tất cả các hành... sống tùy quản vÔ ngã trong tất cả các pháp... sống tùy quản lạc trong Niết-bàn, 
tưởng lạc, cảm thọ lạc trong tắt cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ 
thể nhập. Vị ấy với sự đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an tru. Đáy là 
hạng người thứ nhất đáng được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời ”535.Như vậy, quán 
chiêu có nghĩa là tư duy, suy tưởng, hay đơn giản hơn là sự tác ý đúng pháp. 


1. Quán chiếu Tứ Thánh Đề: Dù nó không bao quát và sâu sắc. như Duyên Khởi, giáo lý Tứ Diệu 
đế được xem như là giáo lý của bậc Thánh, vì thế trong kinh Nguyên Thuỷ thường gọi là Tứ 
Thánh Đề. Mặc dù giáo lý này bề ngoài có vẻ rất đơn giản, nhưng khi đi sâu vào chúng ta sẽ thấy 
nó không hề đơn giản chút nào cả, vì nếu thật sự là đơn giản thì chắc là chúng ta đã chứng được 
quả thánh cả rồi. Hơn nữa giáo lý này nói rất thật, thật đến nỗi khó cho chúng ta để chấp nhận nó, 
nếu không quán chiếu, tu tập và tìm hiểu sâu. Và trong ba đời chư Phật là bậc A la hán chánh 
đăng giác, các ngài đều giác ngộ Bốn thánh để này: “Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong 


5! Kinh trường bộ I, kinh đại bát niết bàn, Phần V, số 27, trang 659 
32 Kinh trung bộ, kinh phạm thiên cầu thỉnh, số 49 

#3 Kinh tăng chỉ bộ, chương bốn pháp, kinh 33 

34 Kinh trung bộ, kinh tất cả lậu hoặc, số 2 

85 Kinh tăng chi bộ, chương bảy pháp, kinh 17 


ĐÁ, 


thời quá khứ, này các Tỷ-kheo, đã như thật chánh đăng giác... sẽ như thật chánh đăng giác... như 
thật chánh đăng giác; tất cả những vị ấy như thật chánh đẳng giác bốn Thánh để này. Do vậy, 
này các Tỷ-kheo, một cô gắng cần phải làm để rõ biết: "Đây là Khổ"... để rõ biết: "Đây là Con 
Đường đưa đến Khổ diệt". "56 

Do vậy, là một người xuất gia hay tại gia nêu muốn giải thoát giác ngộ đều phải hiểu giáo lý 
này, nếu không thì không thể bước vào được ngưỡng cửa của bậc Thánh: “Những Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, không như thật rõ biết: "Đây là Khổ", không như thật rõ biết: 
"Đây là Khổ tập", không như thật rõ biết: "Đây là Khổ diệt", không như thật rõ biết: "Đây là Con 
Đường đưa đến Khổ diệt", thời này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy không được Ta 
chấp nhận là Sa-môn trong các hàng Sa-môn, hay Bà-la-môn trong các hàng Bà-la-môn. Và các 
vị Tôn giả ấy, ngay trong hiện tại, cũng không tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an 
tru mục đích của Sa-môn hạnh, Bà-la-môn hạnh. "57 

Vì tính chất quan trọng của giáo lý này nên vấn đề quán chiếu, tu tập, và nghiên cứu sâu là 
không thê nói không đối với bất cứ ai tự xưng mình là đệ tử của Phật, muốn cầu giải thoát giác 
ngộ, vì lợi ích cho muôn loài, vì hạnh phúc vì an lạc cho chư thiên và loài người. Về phương pháp 
quán chiếu Bồn thánh đề này thì rất đơn giản, điều quan trọng là chúng ta có tin vào tính hiệu quả 
của nó và kiên trì thực tập hay không? Vì người ngày nay có xu hướng thích cái gì triết lý cao 
siêu, phức tạp, nên chúng ta ít để ý đến những cái bình thường nhưng rất hiệu quả, khoa học, có 
thê thực tập bất cứ lúc nào, và ở đâu. Quán chiếu là một phương pháp thiền, chỉ có trong đạo Phật, 
nó thường được gọi là thiền quán hay thiền tuệ, có tính chất tác động trực tiếp đến nhận thức của 
con người hơn, thây đổi những nhìn nhận sai lầm có tính thói quen của chúng ta thành trí tuệ trực 
giác, nếu ai đã từng học tâm lý học thì sẽ thấy nó rất gần gũi với một số phương pháp tâm lý trị 
liệu?Š. Cách thực tập đầu tiên đó là thức tập suy nghĩ, tư duy, hay nghiền ngâm về Pháp Tứ. đề 
này: “Ki các Ông suy tâm, này các Tỷ-kheo, các Ông hãy suy tâm: "Đây là khổ"... hãy suy tâm: 
"Đây là Khổ tập"... hãy suy tâm: "Đây là Khổ diệt"... hãy suy tâm: "Đây là Con Đường đưa đến 
Khổ diệt". Vì sao? 
Các suy tâm ấy, này các Tỷ-kheo, liên hệ đến mục đích, chúng là căn bản cho Phạm hạnh, chúng 
đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, này các Tỷ- 
kheo, một cô găng cần phải làm để rõ biết: "Đây là Khổ"... Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 
"Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt". ''59 

Suy tầm hay tư duy là cách thông thường nhất để chúng ta hiểu thấu một vấn đề như một bài 
toán khó, một công trình nghiên cứu, một giải pháp cho các vấn đề kinh tế xã hội, ... Tuy nhiên tư 
duy về những vấn đề đó phần nhiều bị chi phối bởi tham ái, và nếu cảng tư duy về chúng, càng 
khiến tâm thức chúng ta chấp thủ sâu nặng hơn, mà không đưa đến yếm ly, ly tham, thắng trí, giác 
ngộ, Niết bàn. Cho nên đối với một hành giả chuyên tu tập cầu đạo giải thoát, đức Thế Tôn 
thường không cho phép tư duy như vậy mà hãy tư duy về Bốn Thánh Đề: “„ảy các Tỷ-kheo, chớ 
có suy tư vệ thế giới: "Thế giới là thường còn", hay : TT hé giới là vô thường”, hay : "Ti hế giới là 
hữu biên”, hay - "Ti hế giới là vô biên", hay : “Mạng sống và thân thể là một", hay : "Mạng sống 
và thân thể là khác", hay : "Như Lai có tôn tại sau khi chết", hay : "Như Lai không tôn tại sau khi 
chết", hay: "Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chết", hay : "Như Lai không tôn tại và 
không không tôn tại sau khi chết". Vì sao ? 


86 Kinh tương ưng bộ V, tương ưng sự thật, kinh 5, trang 605 
8 [bid, tương ưng sự thật, kinh 22, trang 627 

88 Xem: cognitive therapy hay psychological therapy 

8 Kinh tương ưng bộ V, tương ưng sự thật, kinh 7, trang 606 


28 


Các điểu suy tư ấy, này các Tỷ-kheo, không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho 
Phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. Nếu 
có suy tư, này các Tỷ-kheo, các Ông hãy suy tư: "Đây là Khổ"... "Đây là Con Đường đưa đến Khổ 
diệt”. Vì sao?Các suy tt như vậy, này các Tỷ-kheo, liên hệ đắn mục đích, các suy tư ấy làm căn 
bản cho Phạm hạnh, các suy tr ấy đưa đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngô, 
Niết- bàn. Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cô găng cán phải làm để rõ biết: "Đây là Khổ"...một cỗ 
gắng cân phải làm để rõ biết: "Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt". ””0 

Để dể nắm bắt hơn, chúng tôi xin ghi lại chi tiết phương pháp quán mà chính chúng tôi đã 
thực tập, để những ai cần có thê tham khảo. Bên cạnh việc tư duy về giáo lý bất cứ ở đâu, như khi 
chúng ta thấy phiền não chán nản liền quán khô ngay khi đó, khi chúng ta đang tham ái dính mắc 
vào một aI đó hay một điều gì đó chúng ta cũng quán khổ lập tức... mỗi ngày chúng ta cũng nên 
dành một thời gian nhất định ngồi xuông để quán chiều giáo lý này. Sau khi đã ngôi ngay ngắn 
chúng ta bắt đầu quán chiếu về sự thật đầu tiên đó là Sự Thật Về Khổ, dựa trên nội dung đã được 
trình bày ở phần II, kết hợp với kinh nghiệm khổ đau của bản thân mình. Hành giả thực hành quán 
Tứ thánh đề bằng cách tư duy như thế này: Tất cả các pháp trên thế gian đều do nhân duyên sinh, 
nghĩa là chúng do nhiều yếu tố hợp lại mà thành, do đó khi các yếu tô đó tan rã thì chúng cũng tan 
rã. Vì vậy, không có gì tồn tại mãi cả, chúng luôn luôn bị chi phối bởi một quy luật: Sinh ra, tồn 
tại, biến đổi rồi hoại diệt (sinh, trụ, dị, diệt). Do vô minh che lấp, tham ái trói buộc chúng ta chấp 
thủ vào các pháp đó nên bị khô đau liên tục. 

- Chấp thủ vào sắc là khổ đau. Vì sao vậy? Vì sắc là những gì thuộc về vật chất (tứ đại) gồm 
chất rắn, lỏng, hơi nóng, và không khí tạo thành, bị chi phối bởi quy luật sinh, trụ, dị, diệt nên 
chúng không bao giờ là thường còn cả. Một người chấp thủ sắc đẹp của mình thì sẽ bị khổ đau khi 
tuổi già, khi bệnh, và khi chết. „Một người yêu mên sắc thân người khác cũng vậy... Hành giả cứ 
như vậy mà tư duy về khô từ sắc thân của mình, sắc thân của người khác, cho đến nhà cửa, xe cộ, 
V.V.. 

- Chấp thủ vào cảm thọ là khổ đau: Vì cảm thọ chỉ là cảm giác do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
tiếp xúc với hình ảnh, âm thanh, mùi hương, vị, sự xúc chạm, và đối tượng của tư duy hay còn gọi 
là pháp mà có. Do đó khi xúc chạm thì có cảm giác dễ chịu, êm dịu, mềm mại, mát mẻ v.V.. 
Nhưng khi không xúc nữa thì nó hết. Tuy vậy, suốt đời này sang đời khác chúng ta vẫn mải mê 
tìm kiếm cái cảm thọ trống không đó. Ai ai cũng đi tìm cái cảm thọ vui vui nơi con mắt, thơm 
thơm nơi lỗ mũi, êm dịu nơi lỗ tai, ngọt ngào nơi đâu lưỡi, mềm mại nơi cái thân. Nhưng đến đâu 
cũng chỉ thấy trống rÔng, thất vọng và khổ đau. Càng tìm kiếm bao nhiêu thì càng thất vọng bây 
nhiêu. Chúng ta phải mắt cả hàng giờ đồng hỗ để chuẩn bị một món ăn nhưng chúng ta chỉ có thê 
thưởng thức nó trong vài phút, chúng ta không thể suốt ngày ngồi nghe nhạc hay những âm thanh 
khen, chê, cũng không thể ngửi mùi nước hoa cả ngày, nhưng chúng ta phải làm lụng vất vả cả 
đời chỉ vì những thứ đó. Cảm giác lạc thọ đã khổ đau như vậy thì cảm giác khổ thọ cay đăng biết 
dường nảo. 

- Chấp thủ vào tưởng là khổ đau: Tưởng là một sự tiếp xúc giữa ý và hình bóng của sắc, thanh, 
hương, vị, và xúc trong tâm thức. Khi ta tưởng về một hình bóng vui thì ta vui, nhớ lại một cảnh 
buôn thì ta buồn. Khi đang ngôi thiền mà các hình ảnh đó cứ hiện về trong tâm thức chúng ta, 
khiến cho chúng ta không thể nhiếp tâm được thì đó là khổ đau vô cùng. Tưởng thường được gọi 
là nhớ, nhớ là khổ, nhớ người thương đã khổ rồi, nhớ người ta ghét càng khổ hơn nữa. 

- Chấp thủ vào hành là khổ đau: Khi ta nói một lời nào đó được mọi người khen ngợi thì ta vuI, 
nhưng bị chỉ trích thì ta lại buồn khổ, có những khi ta nói một lời nào đó khiến người khác khổ 


% Kinh tương ưng bộ V, tương ưng sự thật, phâm vực thăm, kinh 41, trang 650-651 


29 


đau ta lại ôm hận suốt đời. Cũng vậy đối với hành động ở nơi thân, khi làm một hành động nào đó 
khiến bị mọi người chê thì ta khổ, được người khen thì ta vui, nhưng vì vui nên ta bị trói buộc vào 
đó và bị người sai khiến. Còn hành động nơi ý tức là tư duy, tức là ý tiếp xúc với vấn đề nào đó 
thuộc nội tâm, nếu là điều vui thì ta vui, nếu là điều không vui thì ta khô. Khi ta đang ngồi thiền 
muốn dừng suy nghĩ nhưng những ý niệm vọng tưởng cứ tân công ta, khiến tâm ta không thể ngơi 
nghỉ được. Do đó hành là khô. 

- Chấp thủ vào thức là khổ đau: Thức có nghĩa là sự thấy biết, sự nhận thức. Nếu chúng ta chấp 
thủ vào sự nhận thức của mình, sẽ bị khổ đau khi người khác không đồng ý với quan điểm của 
mình, chúng ta sẽ cảm thấy bất mãn khi người khác làm trái ý mình. Nếu sự chấp thủ nhận thức 
quá mức, chúng ta sẽ sẵn sàng đánh phá người khác để bảo vệ nhận thức của mình. Nếu mình 
càng tham ái cái thấy biết của mình, mình sẽ tốn nhiều thời gian để duy trì, bảo vệ nó, cho nên 
chúng ta không có cơ hội đề tìm hiểu cái mới, chăng hạn nếu giỏi vi tính và đam mê môn học này, 
suốt ngày mình chỉ biết học môn học này thôi mà không nghĩ nên tìm hiểu một môn học khác, do 
đó cái nhận thức của ta chỉ hạn chế trong một môn học đó thôi. Trong lịch sử của loải người có 
biết bao nhiêu thảm hoạ do chấp thủ thức gây ra như chủ nghĩa Phát xít, phân biệt màu da chủng 
tộc, chiến tranh tôn giáo v.v.. 

Ghi chú: Khổ do chấp thủ năm uân được giới thiệu trên đây chỉ là những yếu tổ tiêu biêu và cũng 
là những kinh nghiệm thiền quán riêng của người viết, do đó khi thực hành thì mỗi người nên tư 
duy sâu hơn và liên hệ đến những khổ đau mà trong cuộc sông mình đã trải qua hay tự thân chứng 
kiến để cho sự quán chiếu của mình có hiệu quả hơn. Hành giả quán chiếu như vậy cho đến khi 
cảm thấy xúc động mạnh mẽ, rưng rưng nước mắt, hay thậm chí khóc nức nở, thì biết mình đã 
quán chiếu đúng pháp. Ở đây, hành giả nên dừng lại và chuyển sang quán chiếu nguyên nhân của 
những khổ đau đó tức là Tập đề trong Bốn Thánh Đề bằng cách tư duy như sau: 

Theo kinh dạy, nguyên nhân của khổ là tham ái. Trong khi thực tập quán chiếu về nguyên 

nhân của khổ hành giả sẽ tư duy như để trả lời những câu hỏi dưới đây: Do tham ái sắc cho nên 
khi sắc biến hoại, đối khác ta bị khổ đau có phải không? Do tham ái thọ, tưởng, hành, và thức nên 
khi chúng biến hoại, đổi khác chúng ta khổ đau có đúng không? Bằng cách trả lời những câu hỏi 
này kết hợp với với những sự kiện khổ đau đã qua thì người thực hành sẽ thấy được một cách 
chân thật nguyên nhân của khổ đau. 
Khi đã thấy tường tận nguyên nhân của những khổ đau đó, hành giả lại tiếp tục quán chiếu tâm 
trạng lúc khổ đau đó không còn nữa, đó chính là Khổ diệt thánh để hay còn gọi là Niết bàn. Để 
thực hành phép quán vê Khổ diệt, hành giả nên nhớ lại những khổ đau và nguyên nhân của chúng 
rồi tự hỏi: nếu không có tham ái thì chúng ta có bị khổ đau như vậy không? Ví dụ: Nếu ta không 
tham ái một chiếc xe đẹp ta vừa mua, khi chiếc xe đó bị mất hay bị hỏng ta sẽ không có khổ đau 
và thất vọng. Hành giả cũng nên quán chiếu những điều mà mình đã được giải thoát. Ví dụ: Minh 
không bị khổ đau hay lo lắng bởi miếng ăn, không phải bận tâm nhiều bởi áo quân, trang điểm, 
không có sợ sệt vì bị mắt đi địa vị, chức quyên..v.v.. Khi quán chiếu sâu như vậy hành giả sẽ cảm 
nhận được một sự an lạc, hạnh phúc chân thật, không có tham ái. 

Từ những kinh nghiệm quán chiếu khổ đau, nguyên nhân của khổ, và sự an lạc khi không còn 
khổ nữa, hành giả tiếp tục tư duy để làm sao mình có thể đạt đến trạng thái diệt khổ đó, tức là con 
đường diệt khổ còn được gọi là Đạo đế. Lúc đầu hành giả có thê tư duy độc lập, sau đó mới dựa 
vào con đường Bát thánh đạo để tư duy. 

Khi quán chiếu về Bát thánh đạo, hành giả suy ngẫm lại những định nghĩa về Chánh kiến, Chánh 
tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tính tân, Chánh niệm, và Chánh định, đã 
được giải thích ở trên, sau đó đặt câu hỏi tại sao? Liên hệ đến những kinh nghiệm khổ đau, 
nguyên nhân của nó, sự hết khổ đã quán chiếu trên để tự trả lời. Bát thánh đạo được gọi là con 


30 


đường duy nhất chấm dứt khô đau, đưa đến thắng trí giác ngộ Niết bàn. Đối với tuyên bố này, 
hành giả cũng nên đặt câu hỏi tại sao đó là con đường duy nhât? Rôi tự trả lời. Khi hành giả đã 
thông suôt Bôn thánh đê này, tức là hành giả đã có Chánh kiên. 


2. Quán chiếu Ngũ uấn: Trong khi quán chiếu về Tứ Thánh đế, hành giả cũng đã quán chiều về 
Ngũ Uẫn, có những lúc nếu hành giả chỉ muốn quán chiếu ngũ uân thôi thì hành giả có thê thực 
tập băng cách quán chiếu một trong những chi phần của Ngũ uẫn như trong kinh: “Nhưng này 
Aggivessana, thân này có sắc, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô 
thưởng, biến hoại, phán toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, cần phải được quản sát là vô thưởng, khổ, như 
bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, nhự phá 
hoại, là không, là vô ngã. Khi vị ấy quản sát thân này là vô thưởng, khổ, như bệnh, như cục bướu, 
nhự mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, nhự phả hoại, là không, là vô 
ngã, thời thân, thân dục, thân ái, thân phục tòng được đoạn diỆt. 

Này Aggivessana, có ba thọ này; lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này Aggivessana, trong khi 
cảm giác lạc thọ, chính khi ấy không cảm giác khổ thọ, không cảm giác bất khổ bất lạc thọ chỉ 
cảm giác lạc thọ. Này Aggivessana, trong khi cảm giác khổ thọ, chỉnh khi ấy không cảm giác lạc 
thọ, không cảm giác bắt khổ bất lạc thọ, chỉ cảm giác khổ thọ. Này Aggivessana, trong khi cảm 
giác bắt khổ bất lạc thọ, chỉnh khi ấy không cảm giác lạc thọ, không cảm giác khổ thọ, chỉ cảm 
giác bắt khổ bất lạc thọ. Này Aggivessana, lạc thọ là vô thường, hữu vi, do duyên sanh, bị đoạn 
diệt, bị huỷ hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Này Aggivessana, khổ thọ là vô thường, hữu vi, do duyên 
sanh, bị đoạn diệt, bị huỷ hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Này Aggivessana, bất khổ bắt lạc thọ là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh, bị đoạn diệt, bị huỷ hoại, bị suy tản, bị tiêu diệt. Ti háy vậy, nảy 
Aggivessana, vị Đa văn Thánh đệ tử yêm ly lạc thọ, yếm ly khổ thọ, yếm ly bất khổ bất lạc thọ. Do 
yếm ly, vị ấy không có tham dục. Do không tham dục, vị ấy được giải thoát. Đối với tự thân đã 
giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh 
đã thành, việc cân làm đã làm. Sau đời hiện tại, không có đời sông nào khác nữa”. Với tâm giải 
thoát như vậy, này Aggivessana, Tỷ-kheo không nói thuận theo một ai, không tai luận với một 
ai, chỉ nói theo từ ngữ đã được dùng ở đời, không có chấp thủ (từ ngữ ấy). ”°! 

Hay nếu hành giả muốn quán chiều cả năm uẫn cùng với sự tập khởi, sự diệt mất của nó, và 
con đường Thánh đạo tám ngành đưa đến đoạn diệt năm Uần để thấy được thật tánh vô ngã của 
Năm Uấn như đức Phật từng dạy. Hành giả cũng phải nhớ lại nội dung của Năm uẩn đã được giới 
thiệu ở phần trên và bắt đầu tư duy từng phần một như sau: Đây là sắc, do sự tập khởi của món ăn 
nên có sự tập khởi của sắc, và do sự đoạn diệt của thức ăn đưa đến sự đoạn diệt của sắc, con 
đường Thánh đạo tám ngành này là con đường duy nhất đưa đến đoạn diệt sắc. Đây là thọ, tưởng, 
và hành, do sự tập khởi của xúc nên có thọ, tưởng, hành, do xúc đoạn diệt nên thọ, tưởng, hành 
đoạn diệt và con đường đoạn diệt thọ, tưởng, và hành là con đường bát Thánh đạo. Và đây là thức, 
do danh sắc tập khởi nên thức tập khởi, do danh săc đoạn diệt nên thức đoạn diệt, và con đường 
đưa đến đoạn diệt thức cũng là Bát thánh đạo. Khi tư duy quán sát như vậy hành giả nên liên hệ 
với nội dung đã được giải thích ở phần trên, cũng như những kinh nghiệm bản thân để cho sự 
quán chiều của mình thêm phong phú và sâu sắc, kết hợp với việc tìm cách trả lời câu hỏi sau: Tại 
sao Bát thánh đạo là con đường duy nhất đưa đến đoạn diệt năm uân? Thực tập quán chiếu như 
vậy, giúp hành giả bào mòn dẫn sự chấp thủ năm uẫn, do cái thấy vô ngã càng ngày càng rõ ràng 
hơn. 

Quán chiều năm uân để thấy được tính vô ngã của chúng cũng giúp cho hành giả thấy được 
Bốn thánh đề, dần dần đoạn tận lậu hoặc. Trước lúc đức Phật Vipassì thành Chánh đẳng giác, sau 


?! Trung bộ II, kinh trường trảo, trang 350 


31 


khi quán chiếu Mười hai nhân duyên để phát sanh trí tuệ, ngài bắt đầu ngồi lại quán chiếu Ngũ 
uẩn để loại bỏ dần các phiền não: “Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassi, sau một thời gian sống 
quán sự sanh diệt trong năm uẩn: "Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc diệt. Đây là thọ, 
đáy là thọ tập khởi, đáy là thọ điệt. Đây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng diệt. Đáy là 
hành, đây là hành tập khởi, đây là hành diệt ! Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức diệt". 

Và đối với Ngài, sau khi sông quán pháp sanh diệt trong năm thủ uẩn, chẳng bao lâu các lậu 
hoặc được tiêu trừ và Ngài được giải thoát. ”” 

Do đó quán chiều Năm uẫn cũng là một phương pháp thực tập rất quan trọng. Vì vậy chúng ta 
nên cô gắng hành trì vì lợi mình và lợi người theo lời đức Thế Tôn đã từng dạy: “Này các Tỷ- 
kheo, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt 
hay thăng, hoặc xa hay gân; vị Tỷ- -kheo thấy sắc, chuyên chủ, như lÿ quán sát sắc. Do vị T/-kheo 
nhìn chuyên chú, như lý quán sát sắc, sắc ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là rồng không, 
hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong sắc được? Vĩ 
như, này các Tỷ-kheo, trong mùa thu, Khi trời mưựưa những giọt mưa lớn, trên mặt nước, các bong 
bóng nước hiện ra rôi tan biến. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lÿ quán sát nó, bong 
bóng nước ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là rông không, hiện rõ ra là không có lỗi cứng. 
Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong bong bóng nước được? Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, phàm có thọ gì thuộc quả khú, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt 
hay thắng, hoặc xa hay gân; Tỷ- -kheo nhìn chuyên chú, như lý quản sát thọ ấy. Do Tỷ-kheo nhìn 
chuyên chủ, như lý quản sát nó, thọ ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là rồng không, hiện 
rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong thọ được? Ví như, này 
các Tỷ-kheo, trong tháng cuối mùa hạ, vào đúng giữa trưa đứng bóng, một rằng. mặt trời rung 
động hiện lên. Một người có mắt nhìn chuyên chủ, như lý quán sát nó. Do người ấy nhìn chuyên 
chủ, như lÿ quản sát, nên ráng mặt trời ấy hiện rõ ra là trồng không, rồng không, không có lỗi 
cứng... Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lỗi cứng trong rắng mặt trời được?” Cũng vậy, này các 
T)-kheo, phàm có tưởng gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, 
hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gân; Tỷ-kheo nhìn chuyên chú, như l quán sát tưởng ấy. Do Tỷ Tỷ- 
kheo nhìn chuyên chú, như lý quản sát nó, tưởng ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là rỗng 
không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong tưởng 
được?” Ví như, này các Tỷ-kheo, một người cân có lõi cây, tìm cầu lõi cây, đi tìm lõi cây, cảm cái 
búa sắc bén đi vào ngôi rừng. Ở đây, người ấy thấy một cụm cây chuối lớn, mọc thăng, mới lớn, 
cao vúi. Người ấy chặt rễ cây ấy. Sau khi chặt rễ, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người 
ấy lột vỏ chuối ngoài. Khi lột vỏ chuối ngoài, giác cây còn tìm không được, tìm đâu cho có được 
lõi cây? Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát cụm chuối ấy. Khi người ấy nhìn 
chuyên chủ, như lý quán sát cụm chuối ấy, cụm chuối ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là 
trồng rồng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lỗi cây trong cụm 
chuối được? Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc 
nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gân; Tỷ-kheo nhìn chuyên chú, 
nhự lý quán sát hành ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chủ, như lý quản sát, hành ấy hiện rõ ra là 
trồng không, hiện rõ ra là trồng rồng, hiện rõ ra là không có lỗi cây. Làm sao, này các Tỷ-kheo, 
lại có lõi cây trong các hành được? Ví như, này các Tỷ-kheo, một áo thuật sư hay đệ tử một ảo 
thuật sư, tại ngã tư đường bảy trò áo thuật. Một người có mắt nhìn chuyên chủ, như lý quán sát 
trò do thuật ây. Do người áy nhìn chuyên chú, như Lý quán sát, áo thuật ây hiện rõ ra là trồng 
không, hiện rõ ra là trồng rồng, hiện rõ ra là không có lỗi cứng. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có 
lõi cứng trong do thuật được? Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm thức gì thuộc quả khứ, vị lai, 


% Trường bộ I, kinh đại bốn, phần II, số 22, trang 483 


Ki 


hiện tại...hoặc xa hay gắn; Tỷ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quản sát, thức ấy hiện rõ ra là trồng 
không, hiện rõ ra là trống rông, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có 
lõi cây trong thức được? Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử nhàm chản đối với 
sắc...đối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành... nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị 
ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải thoát... 
không còn trở lui trạng thái này nữa". Vị ấy biết rõ như vậy. ”? 


IƯ. Kết Luận 


Như đã được giới thiệu ở các phần trên, chúng ta thấy được tính chất quan trọng và thiết yếu 
như thế nào của giáo lý Tứ Thánh Đề đối với một người cầu đạo giải thoát. Không giống như 
Duyên Khởi chỉ là phần định lý, giáo lý Tứ Thánh Đề còn đưa ra cả con đường thực hành, bao 
gồm Bát Thánh đạo, Thất giác chi, Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, và Ngũ 
lực, là phần hoàn chỉnh của Giới, Định, và Tuệ, cho nên giáo lý này còn được mệnh danh là bao 
trùm tất cả thiện pháp: “Chư Hiển giả, ví như tất cả dấu chân của mọi loại động vật đêu thâu 
nhiếp trong dấu chân voi, vì dấu chân này được xem là lớn nhất trong tất cả dấu chân về phương 
diện to lớn. Cũng vậy, chư Hiên giả, tất cả các Thiện pháp đêu tập trung trong Bồn Thánh đề Thể 
nào là trong Bốn Thánh để? Trong Khổ Thánh đề, trong Khổ tập Thánh đề, trong Khổ diệt Thánh 
để, trong Khổ diệt đạo Thánh đề. Chư Hiên, thế nào là Khô Thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, 
chết là khổ, sâu, bi, khổ, ưu, não là khổ, điều gì cầu không được là khổ, tôm lại Năm thủ uẩn là 
khổ. Chư Hiển, thế nào là Năm thủ uấn? Chính là sắc thủ uẩn, thọ thủ uấn, tưởng thủ uẩn, hành 
thủ uấn, thức thủ uẩn. "”* 

Hơn nữa, thông thường một người phàm phu khi bước vào Dòng thánh, điều đầu tiên họ đạt 
được là thấy được Bốn Thánh Đề, sau đó nếu họ tiếp tục tu tập để đoạn tận lậu hoặc, thì cái thấy 
cuối cùng giúp hành giả cắt đứt tất cả phiền não, chứng được Lậu tận minh cũng chính là Bốn 
Thánh Đế: “Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng không cấu nhiễm, không phiên não, nhu 
nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hưởng tâm đến Lậu tận trí. Ta biết 
như thật: "Đây là Khổ", biết như thật: "Đây là Nguyên nhân của khổ", biết như thật: "Đây là sự 
Diệt khổ", biết như thật: "Đây là Con đường đưa đến diệt khổ", biết như thật: "Đây là những lậu 
hoặc ”, biết như thật: "Đáy là nguyên nhán của lậu hoặc”, biết như thật: "Đáy là sự diệt trừ các 
lậu hoặc", biết như thật: "Đáy là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ biết như vậy, 
nhận thức như vậy, tâm của Ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô mình lậu. Đối 
với tự thân đã giải thoát như vậy, Ta khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát" Ta đã biết: "Sanh 
đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác 
nữa". Này Aggivessana, đó là mình thứ ba mà Ta đã chứng được trong canh cuối, vô mình diệt, 
mình sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tỉnh cần. ””Š 

Tóm lại, nói đến đạo Phật nếu một người biết nghiên cứu tìm hiểu ai cũng biết đến giáo lý Tứ 
Thánh Đề này, tuy nhiên để thông hiểu được giáo lý này một cách trọn vẹn và thành tựu chánh 
kiến thì rất ít, lý do đơn giản là đa phần không chịu dựa vào những bản kinh Nguyên thuỷ mà đọc, 
lại thích đọc sách tác giả này khác, cho nên không cảm nhận được tâm tư tình cảm của đức Phật 
dành cho những người học trò của ngài, không thấy được trí tuệ của ngài và hoàn cảnh giảng dạy 
trong từng bài pháp, và đặc biệt là không cố găng quán chiếu và thực hành theo những lời dạy đó, 
trong khi giáo lý của Phật là phải “đến để mà thấy”?5. Chính bản thân chúng tôi cũng vậy, bao 
nhiêu năm học đạo mà chưa khi nào đọc được chính xác lời Phật dạy, cứ đi lòng vòng mãi cho 


? Kinh tương ưng bộ III, Tương ưng uân, phẩm hoa, kinh 95 

% Kinh trung bộ I, Đại kinh ví dụ dẫu chân voi, trang 409 

9 Kinh trung bộ I, đại kinh saccaka, số 36 

% Kinh tăng chỉ bộ I, ba pháp, phâm Bà la môn, kinh 53, trang 280 


Sở 


đến khi mệt mỏi mới quay về nền tảng giáo lý được xem là từ kim khẩu đức Phật, từ đó mời bắt 
đầu thâm nhập kinh tạng. Nay nghĩ lại những khó khăn của mình trên con đường tìm đạo, thông 
cảm với những người có cùng cảnh ngộ khác, chúng tôi có găn một cách vụng về sưu tập lại 
những lời dạy quan trọng của đức Thế Tôn trong kinh tạng Nguyên thuỷ, để ai có duyên có thể từ 
đó tìm về những bản kinh chính mà nghiên cứu và học hỏi. Kính mong tất cả hữu tình sớm liễu 
ngộ được Bồn thánh đề này “vì lợi ích vì an lạc cho muôn loài, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư 
thiên và loài người.” 


vàn an toc 2 in 


SÁCH THAM KHẢO 


I1. Bodhi, Bhikkhu. 2012. The numerical Discourses of The Buddha: A translation of Anguttara 
Nikaya. Boston: Wisdom Publication 
2. Bodhi, Bhikkhu. 2000. The Connected Discourses of The Buddha: A translaton of The 
Samyutta Nikaya. Boston: Wisdom Publication 
3. Ñãnamoli, Bhikkhu. Trans. 1995. The Middle Length Discourses of the Buddha: A 
translaton of Majjhima Nikaya. Ed and rev. by Bhikkhu Bodhi. Bostom: Wisdom 
Publication 
. Thích Chơn Thiện, (1999), Phật Học Khải Luận, NXB Thành Phố Hồ Chí Minh 
._ Thích Minh Châu (dịch), (2000), Kinh Trưởng bộ táp ï và HI, ÑNXB Tôn Giáo 
._ Thích Minh Châu (dịch), (2000), Kinh Trung bộ tập l, HI, và LH, ÑNXB Tôn Giáo 
._ Thích Minh Châu (dịch), (2000), Kinh Tương ưng bộ tập l, lI, HH, TỰ, và V, NXB Tôn Ciáo 
._ Thích Minh Châu (dịch), (2000), Kinh 7: ng chỉ bộ tập I, II, HH, và Iƒ NXB Tôn Giáo 
. Thích Minh Châu (dịch), (2002), Kinh Tiểu bộ tập I, Nxb Tôn Giáo 
10. Thích Đức Thắng. dịch. 2010. Tạp A-Hàm. Hiệu đính và chú bởi Tuệ Sỹ. NXB Phương Đông. 
2015 
11.Tuệ Sỹ. 2009. Trung A-Hàm. NXB Phương Đông. 2015 
12.Tuệ SŸ. 2012. Trường A-Hàm. NXB Phương Đông 
13.Walshe, Maurice. 1987. The Long Discourses of The Buddha: A translation of Dipghaä Nikaya. 
Boston: WIsdom Publication 


\è© œ mì Œœ ti: + 


